PHẬT GIÁO NGUYÊN THI Ỷ 
THERAVÃDA 



TẠNG VỎ TỶ PHÁP 

(ABHIDHAMMAPITAKA) 


Bộ NHÂN CHÉ ĐỊNH 

(PUGGALAPANNA TTI) 


Dịch giả 

Đại Trướng Lão ilòa Thượng Tịnh Sụ 
(Mahãtheru Sanlakicco) 



2 



PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVÃDA 
--0-O-0-- 


TẠNG VỒ TỶ PHÁP 

(ABHIDHAMMAPITAKA) 


Bộ THỨ Tư 

Bộ NHÂN CHẾ ĐỊNH 

(PUGGALAPANNATTI) 

CẢO BẢN 


Dịch giả 

Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự - Mahãthero Santakicco 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
2012 



4 


Dịch giả: 

Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 
Nguyên cố vấn I, kiêm Trưởng Ban Phiên dịch 
Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy (Theravãda') - Việt Nam 
Chuyển ngữ từ bản tiếng Pãli - Thái sang tiếng Việt 

Năm Ất Mão 

Phật lịch 2518- Dưong lịch 1975 





MỤC LỤC 


PHẦN XIÊN THUẬT.7 

Uẩn chế định.7 

Xứ (nhập) chế định.7 

Giới chế định.7 

Đe chế định.7 

Quyền (căn) chế định.7 

Nhân chế định.7 

Đầu đề phần nhất.8 

Đầu đề phần nhị.8 

Đầu đề phần tam.9 

Đầu đề phần tứ.10 

Đầu đề phần ngũ.11 

Đầu đề phần lục.11 

Đầu đề phần thất.12 

Đầu đề phần bát.12 

Đầu đề phần cửu.12 

Đầu đề phần thập.12 

PHẦN XIÊN MINH.13 

Xiến minh phần nhất.13 

Xiến minh phần nhị.17 

Xiến minh phần tam.22 

Xiến minh phần tứ.31 

Xiến minh phần ngũ.48 

Xiến minh phần lục.53 

Xiến minh phần thất.53 

Xiến minh phần bát.55 

Xiến minh phần cửu.55 

Xiến minh phần thập.56 































6 



BỌ NHAN CHE ĐỊNH 

(Puggalapaũũattỉ) 


CUNG KỈNH ĐẾN ĐỨC THẾ TÔN, ÚNG CỦNG, CHÁNH BIẾN TRI 

PHÀN XIÊN THUẬT 


1 . 

Lục chế định như là: uẩn chế định, xứ chế định, giới chế định, đế chế định, quyền chế 
định, nhân chế định. 

Uẩn chế định 

2 . 

Uẩn chế định chừng bao nhiêu? Lối năm uẩn như là: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành 
uẩn và thức uẩn. uẩn chế định chỉ có bao nhiêu như thế. 

Xứ (nhập) chế định 

3 . 

Xứ (nhập) chế định chừng bao nhiêu? Lối thập nhị xứ (nhập) như là: Nhãn xứ, sắc xứ, 
nhĩ xứ, thinh xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý xứ và pháp xứ. Xứ chế 
định chỉ có bao nhiêu như thế. 

Giói chế định 

4 . 

Giói chế định chừng bao nhiêu? Lối thập bát giới như là: Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức 
giới, nhĩ giới, thinh giới, nhĩ thức giới, tỷ giói, khí giới, tỷ thức giới, thiệt giói, vị giới, 
thiệt thức giới, thân giói, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. Giói chế 
định chỉ có bao nhiêu như thế. 

Đế chế định 

5 . ' 

Đế chế định chừng bao nhiêu? Lối bốn đế như là: Khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Đế 
chế định chỉ có bao nhiêu như thế. 

Quyền (căn) chế định 

6 . ' 

Quyền (căn) chế định chừng bao nhiêu? Lối nhị thập nhị quyền (căn) như là: Nhãn 
quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, ý quyền, nữ quyền, nam quyền, 
mạng quyền, lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, ưu quyền, xả quyền, tín quyền, cần quyền, 
niệm quyền, tịnh quyền, tuệ quyền, tri vị tri quyền, tri dĩ tri quyền, tri cụ tri quyền. 
Quyền (căn) chế định chỉ có bao nhiêu như thế. 

Nhân chế định 

Nhân chế định chừng bao nhiêu? 



8 


Phần xiến thuật 


Đầu đề phần nhất 

7 . 

Người thời giải thoát. 

Người bất thời giải thoát, người di động pháp, người bất di động pháp, người có pháp 
suy đồi, người có pháp không suy đồi, người thích hợp tư, người ưng hộ trợ, người phải 
chăm nom, người phàm nhon, người biến chuyển, người chừa bỏ do sợ, người bất chừa 
bỏ do sợ, người đáng đắc chứng, người không đáng đắc chứng, người nhứt định, người 
bất định, người tiến hành, người đình trụ bậc quả, người lậu mạng đồng tận, người đắc 
khi kiếp hoại lửa, người thánh, người phi thánh, người hữu học, người vô học, người phi 
hữu học phi vô học, người tam minh, người lục thông, người Toàn giác, người Độc giác, 
người cù giải thoát, người tuệ giải thoát, người thân chứng, người kiến chí, người tín 
giải, người tùy pháp hành, người tín hành, người thất du, người lục du, người nhứt lai, 
người bất lai, người tmng bang bất hườn, người sanh bang bất huờn, người vô hành bang 
bất hườn, người hữu hành bang bất hườn, người thượng lưu bang bất hườn, người dự 
lưu, người tiến hành đến dự lưu quả, người nhất lai, người tiến hành đến quả nhất lai, 
người bất lai, người tiến hành đến quả bất lai, người la hán, người tiến hành đến quả La 
hán. 

Dứt Đầu đề phần nhất 


Đầu đề phần nhị 

8 . 

Nhị chủng nhân: 

- Người sân và người buộc sân. 

- Người vong ân và người ỷ bằng. 

- Người ganh tỵ và người bỏn xẻn. 

- Người khoe khoang và người phách lối. 

- Người vô tàm và người vô úy. 

- Người nan giáo và người có bạn xấu. 

- Người thu thúc lục môn quyền và người tri độ thực. 

- Người thất niệm và người thất trí. 

- Người giới lụy và người kiến lụy. 

- Người nội triền và người ngoại triền. 

- Người không hay sân và người không buộc sân. 

- Người không quên ơn và người không chê trách. 

- Người không ganh tỵ và người không bỏn xẻn. 

- Người không khoe khoang và người không xảo trá. 

- Người hữu tàm và người hữu úy. 

- Người dễ dạy và người có bạn tốt. 

- Người thu thúc môn quyền và người tri độ thực. 

- Người có chánh niệm vững vàng và người có lương tri. 

- Người giới bị và người kiến bị. 

- Hai hạng người khó kiếm. 

- Hai hạng người khó no. 

- Hai hạng người dễ no. 

- Hai hạng người tăng tiến lậu. 

- Hai hạng người bất tăng tiến lậu. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhãn Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


9 


- Người tánh nết hư hèn và người tánh nết chính chắn. 

- Người no đủ và người làm cho kẻ khác no. 

Dứt Đầu đề phần nhị 


Đầu đề phần tam 

9 . 

Tam chủng nhân: 

- Người tuyệt vọng, người có hy vọng, người xa lìa hy vọng. 

- Ba hạng người như kẻ bệnh hoạn. 

- Người thân chứng, người kiến chí, người tín giải. 

- Người nói như phẫn, người nói như bông, người nói như mắt. 

- Người có tâm như ghẻ kinh niên, người có tâm như điển chớp, người có tâm như lôi 
sấm. 

- Người mù, người một mắt, người lưỡng nhãn. 

- Người như nồi úp, người có trí như gươm, người đa trí. 

- Người chưa dứt dục ái hữu ái, người hết dục ái mà còn hữu ái, người dứt dục ái luôn 
hữu ái. 

- Người như lằn gạch trong đá, người như lằn gạch dưới đất, người như lằn gạch mặt 
nước. 

- Ba hạng người như vải bố. 

- Ba hạng người như vải tơ. 

- Người dễ độ lượng, người khó độ lượng, người đo lường không đặng. 

- Người không nên gặp gỡ, gần gũi, hội hợp. 

- Người nên gặp gỡ, gần gũi, hội họp. 

- Người đáng tặng lễ lộc, cung kỉnh, gần gũi. 

- Người đáng ghét, không nên cung kỉnh, không đáng gặp. 

- Người đáng lơ là bỏ qua không nên hội hiệp, không nên gặp, không nên gần. 

- Người nên gặp gỡ, gần gũi, hội hiệp. 

- Người có bực đủ giới, người có bực thích hợp tu tịnh, người có bực trí huệ thích hợp. 

- Người thường làm cho giới tịnh hằng đầy, tuệ vừa thích hợp. 

- Người thường làm cho giới, tịnh, tuệ đầy đủ. 

Giáo chủ có ba hạng. 

Giáo chủ có ba hạng bằng cách khác nữa. 

Dứt Đầu đề phần tam 



10 


Phần xiến thuật 


Đầu đề phần tứ 

10 . 

Tứ chủng nhân: 

- Người phi hiền triết, người phi hiền triết rất phi hiền triết, người bực hiền triết, người 
hiền triết trên hiền triết. 

- Người cấu uế, người rất cấu uế hơn cấu uế, người tốt, người rất tốt. 

- Người có pháp ô trược, người có pháp rất ô trược, người có pháp đẹp, người có pháp 
rất đẹp. 

- Người có chức phận, người có nhiều chức phận, người có ít chức phận, người không 
có chức phận. 

- Người tỏ ngộ bằng đầu đề, người rành phân ngạn ngữ, người đáng tiếp độ, người đa 
ngôn. 

- Người biện bác trúng nhưng không nhậm lẹ, người biện bác nhậm lẹ nhưng không 
trúng, người biện bác trúng và mau lẹ, người biện bác không trúng và không mau lẹ. 

- Tứ chủng pháp sư, bốn hạng người như mây mưa, bốn hạng người như chuột. Người 
như xoài có bốn, người như nồi có bốn, người như bò cổ có bốn, người như rắn độc 
có bốn. 

- Người không ưa không thích mà khen ngợi cách không đáng khen ngợi, người không 
ưa không thích chê bai người đáng khen ngợi, người không ưa không thích có sự tôn 
trọng địa vị không đáng tôn trọng, người đã không ưa không thích không tôn trọng 
địa vị đáng tôn trọng. 

- Người ưa mến khen ngợi cách đáng khen ngợi, người ưa thích không chê bai người 
đáng khen ngợi, người ưa thích có sự tôn trọng địa vị không đáng tôn trọng, người ưa 
thích và tôn trọng địa vị đáng tôn trọng. 

- Người chê đúng hợp thời mà không khen chồ đáng khen, người khen đúng hợp thời 
nhưng không chê chồ đáng chê, người chê đúng hợp thời và khen đúng hợp thời, 
người không chê hợp thời và không khen hợp thời. 

- Người sống với ảnh hưởng của sự siêng năng chẳng phải sống với quả phúc, người 
sống với quả phúc chẳng phải sống với ảnh hưởng của sự siêng năng, người sống với 
ảnh hưởng của sự siêng năng và sống với quả phúc, người chẳng phải sống với ảnh 
hưởng của sự siêng năng luôn chẳng phải sống với quả phúc. 

- Người từ nơi tối đi đến tối, người từ nơi tối đi đến sáng, người từ nơi sáng đi đến tối, 
người từ nơi sáng đi đến sáng. 

- Người từ nơi thấp đi đến thấp, người từ nơi thấp đi đến cao, người từ nơi cao đi đến 
thấp, người từ nơi cao đi đến cao. 

- Người tỷ như cây có bốn. 

- Người chấp nội trong hình sắc quí trọng theo hình sắc, người chấp theo thinh quí 
trọng theo thinh, người chấp theo phiền muộn quan trọng theo phiền muộn, người 
chấp cảnh pháp quan trọng theo cảnh pháp. 

- Người hành tự lợi vô lợi tha, người hành lợi tha vô tự lợi, người hành tự tha lưỡng 
lợi, người bất hành tự tha lưỡng lợi. 

- Người tự làm cho nóng nảy càng tìm sự liên hệ nóng nảy, người làm cho kẻ khác 
nóng nảy quá tìm tòi sự liên quan làm cho kẻ khác nóng nảy, người tự làm cho nóng 
nảy quá tìm sự liên quan nóng nảy và làm cho người khác nóng nảy quá tìm sự liên 
quan cho người khác nóng nảy, người không làm cho tự ta nóng nảy không quá tim 
tòi sự liên quan cho ta nóng nảy và không làm cho người khác nóng nảy cũng không 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhản Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


11 


quá tìm tòi sự liên quan làm cho nguời khác nóng nảy, thành nguời hết đói khát, 
nguời tắt rồi, thành nguời mát mẻ huởng vui đặc biệt hẳn thành tụ oai nghi hiện đại. 

- Nguời có ái dục, nguời có sân, nguời có si, nguời có ngã mạn. 

- Nguời đặng phần tịnh mà không đặng huệ truởng, nguời có tuệ truởng tỏ ngộ pháp 
nhung không có thiền chỉ, nguòi đắc phần thiền chỉ cao và đắc trí truởng tỏ ngộ, 
nguời không đắc tịnh tuệ và không có tuệ truởng. 

- Nguời thuận luu, nguời nghịch luru, nguời đã tự lập, nguời qua đến bờ Phạm chí. 

- Nguời ít nghe không đặng lợi ích do nghe, nguời ít nghe nhung đặng lợi ích do nghe, 
nguời đa văn nhung không đặng lợi ích do nghe, nguời đa văn và đặng lợi ích do 
nghe. 

- Sa môn không lay động. Sa môn nhu sen bá biện. Sa môn nhu bạch liên. Sa môn như 
Ma vưong trong chúng. 

Dứt Đầu đề phần tứ 


Đầu đề phần ngũ 

11 . 

Ngũ chủng nhân: 

- Người phạm tội nóng nảy luôn chẳng biết sự tu tịnh và tu tuệ hầu trừ pháp bất thiện 
cấu uế phát sanh cho người ấy. Người phạm tội mà không nóng nảy luôn không hiểu 
tu tịnh tu tuệ là co quan diệt trừ pháp bất thiện nho bẩn mà phát sanh cho người ấy. 
Người không phạm tội nhưng nóng nảy luôn không hiểu tu tịnh tu tuệ là co quan diệt 
trừ hết pháp bất thiện cấu uế mà phát sanh cho người ấy. Người không phạm tội không 
nóng nảy, nhưng không hiểu tu tịnh hay tu tuệ là co quan diệt trừ hết pháp bất thiện 
cấu uế mà phát sanh cho người ấy. Người không phạm tội không nóng nảy, biết tu 
tịnh hay tu tuệ là co quan diệt trừ hết pháp bất thiện cấu uế mà phát sanh cho người 

ấy- 

- Người cho rồi coi rẻ, người khi dễ kẻ ở chung, người dễ tin, người hoài nghi, người 
khò khạo ngo ngáo. 

- Người như chiến sĩ có năm bực. 

- Phíc-khú thường trì bình có năm bực. 

- Phíc-khú ngăn vật thực khi ngồi rồi có năm bực. 

- Phíc-khú thọ trì thường ngồi một noi có năm bực. 

- Phíc-khú thọ trì mặc y vải bó ma có năm bực. 

- Phíc-khú bậc trì tam y có năm bực. 

- Phíc-khú thọ trì thường ở rừng có năm bực. 

- Phíc-khú thọ trì thường ngồi bóng cây có năm bực. 

- Phíc-khú thọ trì lộ địa tọa có năm bực. 

- Phíc-khú thọ trì thường ngồi có năm bực. 

- Phíc-khú thọ trì chồ tọa ngọa tự sắp có năm bực. 

- Phíc-khú thọ trì trủng gian tọa có năm bực. 

Dứt Đầu đề phần ngũ 


Đầu đề phần lục 

12 . 


Lục chủng nhân: 



12 


Phần xiến thuật 


- Bực tự tỏ ngộ chư đế toàn tri nhất thế pháp, khỏi nghe trước đều đầy đủ sức chuyên 
môn hiểu rõ tất cả pháp. 

- Bực tự tỏ ngộ chư đế không cần nghe trước, nhưng không đắc toàn tri nhất thế pháp 
và không đầy đủ sức chuyên môn hiểu rõ tất cả pháp. 

- Bực không đặng tự tỏ ngộ chư đế trong tất cả pháp mà có thể làm cho tuyệt khổ hiện 
đại và nưong nhân Thinh văn độ. 

- Bực không đặng tự tỏ ngộ chư đế trong tất cả pháp mà khỏi nghe nhưng đặng làm 
cho tuyệt khổ hiện đại và chẳng phải nưong nhân Thinh văn độ. 

- Bực không đặng tự tỏ ngộ chư đế trong tất cả pháp mà không đặng nghe trước và 
không làm cho tuyệt khổ hiện đời này như bậc Bất lai đó vậy. 

- Bực không đặng tự tỏ ngộ chư đế trong tất cả pháp mà khỏi nghe trước, luôn chẳng 
làm cho tuyệt khổ hiện đại như Thất lai và Nhất lai đó đâu. 

Dứt Đầu đề phần lục 


Đầu đề phần thất 

13 . 

Thất chủng nhân: 

Bảy hạng người như kẻ lặn nước: người lặn xuống một lần chìm luôn, người trồi lên rồi 
lặn xuống nữa, người trồi lên rồi dừng nghỉ, người trồi lên rồi xoay dòm ngó, người trồi 
lên rồi lội qua, người trồi lên rồi lội đến chồ cạn vừa đứng, người trồi lên rồi lội đến bờ 
đứng trên khô sạch sẽ. 

Người cù giải thoát; người tuệ giải thoát; người thân chứng; người kiên chí; người tín 
giải thoát; người tùy pháp hành; người tùy tín hành. 

Dứt Đầu đề phần thất 


Đầu đề phần bát 

14 . 

Bát chủng nhân: bốn bực đạo, bốn bực quả 

Dứt Đầu đề phần bát 

Đầu đề phần cửu 

15 . 

Cửu chủng nhân: Bực Toàn giác, bực Độc giác, người cù giải thoát, người tuệ giải 
thoát, người thân chứng, người kiến đắc, người tín giải, người tùy pháp hành, người 
tùy tín hành. 

Dứt Đầu đề phần cửu 


Đầu đề phần thập 

16 . 

Thập chủng nhân: năm bực thánh đắc chứng tại Dục giới và năm bực thánh khỏi Dục 
giới mới đắc chứng. 

Dứt Đầu đề phần thập 
Dứt Đầu đề nhơn chế định 



PHAN XIEN MINH 


Xiển minh phần nhất 

17 

Người bực thời giải thoát ra sao? Có người trong đời này chạm bát giải thoát bằng thân 
khi trúng trong thời, lúc hợp trong thuở, đã thành tựu oai nghi. Một nữa, lậu của người 
ấy có phần dứt tuyệt do tuệ thấy. Như thế gọi là người bực thời giải thoát. 

18 . 

Người bực bất thời giải thoát ra sao? Có người trong đời này không chạm bát giải thoát 
bằng thân, chẳng phải khi trúng trong thời, lúc hợp trong thuở, nhưng thành tựu oai nghi. 
Một nữa, lậu có phần dứt tuyệt do tuệ thấy. Như thế gọi là người bực bất thời giải thoát. 

19 . 

Người di động pháp ra sao? Có người trong đời này đắc thiền hồn hợp sắc giới, hoặc 
hỗn họp vô sắc giới khó chẳng dễ như ý muốn, nhập thiền nào chồ nào bao lâu chẳng 
theo ý định. Điều ấy chính do địa vị tiến hành thời những thiền đó sẽ di động bởi người 
ấy dể duôi. Như thế gọi là người di động pháp. 

20 . 

Người bất di động pháp ra sao? Có người trong đời này là người đắc thiền hỗn hợp sắc 
giới và hỗn hợp vô sắc giới, nhưng người đó đắc theo ý muốn không khó khăn sẽ muốn 
nhập xuất thiền nào noi nào bao lâu tùy ý. Điều này không phải căn cứ nhân dịp dể duôi 
của người ấy. Như thế gọi là người bất di động pháp. 

Chư thánh dĩ nhiên không di động sự giải thoát của bực Thánh. 

21 . 

Người có pháp suy đồi ra sao? Có người trong đời này là người đắc thiền hỗn hợp sắc 
giới hoặc hỗn hợp vô sắc giới, khó chẳng dễ như ý muốn, nhập thiền nào chồ nào bao 
lâu chẳng theo ý định. Điều ấy chính do địa vị mà người ấy lìa những thiền đó do sự dể 
duôi của người ấy. Như thế gọi là người có pháp suy đồi. 

22 . ' ^ ' 

Người có pháp không suy đồi ra sao? Có người trong đời này là người đắc thiền hỗn 
hợp sắc giới hoặc hỗn hợp vô sắc giới, nhưng người đó đắc theo ý muốn không khó 
khăn, sẽ muốn nhập xuất thiền nào noi nào bao lâu tùy ý. Điều này không do nhân dịp 
địa vị dể duôi của người ấy mà hoại lìa những thiền đó. Như thế gọi là người có pháp 
không suy đồi. 

Chư thánh dĩ nhiên không suy đồi sự giải thoát của bực Thánh. 

23 . 

Người thích hợp tư ra sao? Có người trong đời này đắc thiền hỗn hợp sắc giới hoặc đắc 
thiền hỗn hợp vô sắc giới khó chẳng dễ như ý muốn, nhập thiền nào chỗ nào bao lâu 
chẳng theo ý định. Neu để ý thời những thiền đó không hoại. Neu không để ý thời những 
thiền đó hoại. Như thế gọi là người thích hợp tư. 



14 


Phân xiên minh 


24 . 

Người ưng hộ trợ ra sao? Có người trong đời này đắc thiền hồn hợp sắc giới hoặc hỗn 
hợp vô sắc giới khó chẳng dễ như ý muốn, nhập thiền nào chồ nào bao lâu không theo 
ý định. Neu để ý thời những thiền đó không hoại, nếu không để ý thời những thiền đó 
hoại. Như thế gọi là người ưng hộ trợ. 

25 . 

Người phàm phu ra sao? Kẻ nào không trừ tam triền và không hành để trừ những pháp 
ấy. Như thế gọi là người phàm phu. 

26 . 

Người biến chuyển ra sao? Bực thứ lớp đến pháp thánh mà người có hiệp với những 
pháp đó, như thế gọi là người biến chuyển. 

27 . 

Người chừa bỏ do sợ ra sao? Bảy bực thánh hữu học và phàm phu có giới đức, đều gọi 
là người chừa bỏ do sợ. 

Còn chư La-hán không gọi người chừa bỏ do sợ. 

28 . 

Người không đáng đắc chứng ra sao? Người có oan nghiệp, có phiền não oan trái, có 
quả oan trái, bất tín, không mộ, trí thiển, khờ khạo, người không thể vào khuôn khổ chư 
pháp thiện. Như thế gọi là người không đáng đắc chứng. 

29 . 

Người đáng đắc chứng ra sao? Người không có nghiệp oan trái, không có hiệp với 
phiền não oan trái, có đức tin, ngưỡng mộ, có trí, không khờ khạo, người có thể vào 
khuôn khổ chư pháp thiện. Như thế gọi là người đáng đắc chứng. 

30 . 

Người nhất định ra sao? Người tạo ngũ nghịch vô gián với người tà kiến nhất định và 
tám bực thánh nhất định. Gọi là người nhất định. 

Còn ngoài ra đều gọi là người bất định. 

31 . . 

Người tiến hành ra sao? Bực tề toàn trong bốn đạo gọi là người tiến hành. Còn bực tề 
toàn trong bốn quả gọi là người đang ở trong quả. 

32 . ~ 

Người lậu mạng đồng tận ra sao? Tận lậu và tận mạng không trước không sau, không 
xa cách lâu. Như thế gọi là người lậu mạng đồng tận. 

33 . 

Người đắc khi kiếp hoại lửa ra sao? Người tiến hành để đến so quả và khi kiếp lửa vừa 
sẽ có. Kiếp hoại lửa chưa sắp cháy lúc nào thì người ấy chưa đặng tỏ ngộ lúc ấy. Như 
thế gọi là người đắc khi kiếp hoại lửa. 

Còn những bực tề toàn tất cả đạo gọi là người đã đình trụ. 

34 . 

Người Thánh ra sao? Tám bực thánh gọi là người Thánh. 

Những người ngoài ra gọi là người phi Thánh. 

35 . 

Người hữu học ra sao? Bực tề toàn bốn đạo và ba quả thấp gọi là người hữu học. 

Bực A La-hán gọi là người vô học 

Còn những người ngoài ra gọi là người phi hữu học phi vô học. 

36 . 

Người tam minh ra sao ? Bực hiệp với tam minh gọi là người tam minh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhản Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


15 


37 . 

Người lục thông ra sao? Bực đáo hiệp lục thông gọi là người lục thông. 

38 . 

Người Toàn giác ra sao? Có bực trong đòi này chứng cao tột, hiểu cả pháp, ngộ chư 
đế, khỏi nghe trước, đắc nhứt thế chủng trí đủ sức chuyên môn biết tất cả pháp. Như thế 
gọi là người Toàn giác. 

39 . 

Người Độc giác ra sao? Có bực trong đời này chứng cao tột hiểu cả pháp ngộ chư đế, 
khỏi nghe trước, nhưng không đắc nhứt thế chủng trí. Chẳng đủ sức chuyên môn biết tất 
cả pháp. Như thế gọi là người Độc giác. 

40 . 

Người cù giải thoát ra sao ? Có người trong đời này bát giải thoát chạm đến mình liền 
thành tựu oai nghi luôn tận tất cả lậu do tuệ tỏ ngộ. Như thế gọi là người cù giải thoát. 

41 . 

Người tuệ giải thoát ra sao? Có người trong đời này không đặng tự chạm bát giải thoát, 
mà thành tựu oai nghi. Nhưng người ấy cũng tận lậu bằng tuệ. Như thế gọi là người giải 
thoát bằng tuệ. 

42 . 

Người thân tác chứng ra sao? Có người trong đời này bát giải thoát chạm đến thân rồi 
thành tựu oai nghi, luôn tuyệt lậu phần nào do tỏ ngộ bằng trí. Như thế gọi là người thân 
tác chứng. 

43 . 

Người kiến chỉ ra sao? Có người trong đời này vẫn biết rõ chắc thật đây là khổ, đây là 
nhân khổ, đây là diệt khổ, đây là tiến hành đến diệt khổ. Một nữa, tất cả pháp Như Lai 
truyền bá thòi người ấy nhận thấy rõ khéo tiến hành bằng tuệ. Một nữa, người ấy diệt 
tận lậu phần nào do tuệ tỏ ngộ. Như thế gọi là người kiến chí. 

44 . 

Người tín giải ra sao? Có người trong đời này vẫn biết rõ chắc đây là khổ, biết thật đây 
là nhân sanh khổ, rõ chắc đây là diệt khổ, biết thật đây là tiến hành đến diệt khổ. Một 
nữa, tất cả pháp Như Lai truyền bá người ấy nhận hiểu rõ tiến hành bằng tuệ. Một nữa, 
người ấy tuyệt dứt lậu phần nào do tuệ tỏ ngộ. Nhưng chẳng phải như người kiến chí. 
Như thế gọi là người tín giải. 

45 . 

Người tùy pháp hành ra sao? 

Tuệ quyền của người nào là bực tiến hành hầu đến Dự lưu, người ấy vẫn trau dồi 
Thánh đạo tột độ có trí trưởng, tuệ dẫn dắt phát sanh. Như thế gọi là người tùy pháp 
hành. 

Người tiến hành hầu tỏ ngộ đến so đạo gọi là người tùy pháp hành. Còn người đang 
trụ bực quả, gọi là người kiến chí. 

46 . 

Người tùy tín hành ra sao ? 

Tín quyền của người nào là bực tiến hành hầu tỏ ngộ chứng quả Dự lưu, người ấy 
trau dồi Thánh đạo tột có tín trưởng, tín dẫn dắt phát sanh. Như thế gọi là người tùy tín 
hành. 

Người tu tiến hầu đến quả Dự lưu gọi là người tùy tín hành. Còn người đang trụ quả 
Dự lưu gọi là người tín giải. 


47 . 



16 


Phân xiên minh 


Người thất du ra sao? Có người trong đời này do tận tam triền, thành quả Dự lưu cố 
nhiên không sanh khổ thú, thành bực vững vàng sẽ đắc chứng sau này, người ấy dạo cõi 
chư Thiên và nhân loại bảy đời mới đặng dứt khổ. Như thế gọi là người thất du 
( sattakkhattuparama ). 

48 . 

Người nhị, tam du ra sao? Có người trong đời này do tận tam triền, thành tựu Dự lưu 
cố nhiên không sanh khổ thú, thành bực vững vàng sẽ thành tựu sau này, người đó còn 
dạo cõi vui Dục giới không quá hai, ba đời sẽ dứt tuyệt khổ. Như thế gọi là người nhị, 
tam du (kolankola). 

49 . 

Người Dự lưu Nhứt lai ra sao? Có người trong đời này do tận tam triền thành tựu Dự 
lưu, cố nhiên không sanh khổ thú, thành bực vững vàng, người đó còn sanh lại cõi nhân 
loại một lần nữa rồi làm cho tuyệt dứt khỏ. Như thế gọi là người Dự lưu Nhứt lai 
(Ekabijĩ). 

50 . 

Người Nhứt lai ra sao? Có người trong đời này do tận tam triền bởi làm cho tham ái, 
sân, si thành nhẹ nhàng, thành Tư-đà-hàm; còn trở lại cõi này chỉ một lần mà thôi rồi 
làm cho tuyệt dứt khổ. Như thế gọi là người Nhứt lai (Sakadãgãmĩ). 

51 . 

Người Bất lai ra sao? Có người trong đời này do dứt năm triền thấp, còn hóa sanh hay 
sẽ viên tịch cõi chư Thiên tịnh cư, cố nhiên không trở lại cõi đang ở. Như thế gọi là 
người Bất lai (Anagami). 

52 . 

Người Trung bang bất hườn ra sao? Có người trong đời này dứt hết năm triền thấp, 
còn hóa sanh sẽ viên tịch tại tịnh cư, nếu chưa cũng dĩ nhiên không trở lại cõi đó, vị ấy 
sẽ đắc đạo tột trừ hết năm triền cao trong khi quá nữa đời sống, hoặc lúc gần chết. Như 
thế gọi là người Trung bang bất hườn (Antarãparinibbãyĩ). 

53 . 

Người Sanh bang bất hườn ra sao? Có người trong đời này dứt hết năm triền thấp, còn 
hóa sanh sẽ viên tịch tại tịnh cư, nếu chưa dĩ nhiên cũng không trở lại cõi đó, vị ấy sẽ 
đắc đạo tột trừ hết năm triền cao trong khi đổi đời rồi hoặc trước nữa kiếp sống. Như thế 
gọi là người Sanh bang bất hườn ịUpahaccaparinibbãyĩ'). 

54 . 

Người Vô hành bang bất hườn ra sao? Có người trong đời này dứt hết năm triền thấp, 
còn hóa sanh rồi viên tịch cõi tịnh cư, cố nhiên không trở lại cõi đó, người ấy còn làm 
cho Thánh đạo sanh bằng cách không khó, đặng trừ năm triền cao. Như thế gọi là người 
Vô hành bang bất hườn (Asankhãraparỉnỉbbãyĩ’). 

55 . 

Người Hữu hành bang bất hườn ra sao? Có người trong đời này do dứt hết năm triền 
thấp, còn hóa sanh rồi viên tịch cõi tịnh cư, cố nhiên không trở lại cõi đó, người ấy tiến 
hành Thánh đạo hầu trừ triền bực cao bằng cách khó. Như thế gọi là người Hữu hành 
bang bất hườn (Sasankhãra-parinỉbbãyĩ). 

56 . 

Người Thượng lưu bang bất hườn ra sao? Có người trong đời này do dứt hết năm triền 
thấp, còn hóa sanh rồi viên tịch noi Tịnh cư, cố nhiên không trở lại cõi ấy. Bực đó tử 
biệt cõi Vô phiền sanh cõi Vô nhiệt, tử biệt cõi Vô nhiệt sanh cõi Thiện hiện, tử biệt cõi 
Thiện hiện sanh cõi Thiện kiến, tử biệt cõi Thiện kiến sanh cõi sắc cứu cánh. Đắc Thánh 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhản Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


17 


đạo trừ triền bực cao noi cõi sắc cứu cánh. Như thế gọi là người Thượng lưu bang bất 
hườn (Uddhahsoto akanitthãgãmĩ). 

57 . 

Người bực Dự lưu và người tiến hành đến quả Dự lưu ra sao? 

Người nào tiến hành bài trừ tam triền đắc so quả, người mà tuyệt trừ tam triền, gọi là 
người thành tựu Dự lưu. 

Người tiến hành để cho ái dục và sân độc nhẹ nhàng hầu chứng quả Nhứt lai do ái 
dục, sân độc của bực nào nhẹ nhàng. Như thế gọi là người Nhứt lai. 

Người tiến hành dứt hết ái dục và sân độc hầu đắc quả Bất lai, người nào do ái dục 
và sân độc dứt tuyệt; người ấy gọi là người Bất lai. 

Ai tiến hành đặng tuyệt ái dục sắc giới, ái dục vô sắc giới, ngã mạn, phóng dật 1 và vô 
minh, chứng quả La-hán do dứt tuyệt ái dục sắc giới, ái dục vô sắc giới, ngã mạn, phóng 
dật, vô minh mới gọi là người ứng cúng. 

Dứt Xiên minh phần nhứt 

Xiển minh phần nhị 

58 . 

* Người ưa sân ra sao? Điều kiện sân như thế nào? Như là sự giận, cách giận, thái độ 
giận, sự ác độc, cách ác độc, sự sân độc, cách sân độc, thái độ sân độc, phẫn nộ, giận cự 
lại, sự hung ác gọi là điều kiện sân; mà sự sân ấy người nào bỏ không được gọi là người 
ưa sân. 

* Người ưa buộc sân ra sao? Điều kiện buộc sân như thế nào? Ban đầu sân, sau mới có 
buộc sân. Sự buộc sân, cách buộc sân, thái độ buộc sân, sân không dứt, quyết để tâm 
sân, lưu tồn sân, chạy theo sân, ràng buộc theo sự sân. Cách nào làm cho sân càng mạnh 
mẽ gọi là điều kiện buộc sân. Sự buộc sân ai bỏ không được gọi là người buộc sân. 

59 . 

* Người vong ân ra sao? Điều kiện vong ân như thế nào? Sự quên on, cách quên on, thái 
độ quên on, sự không thấy on của người khác, cách điệu làm không biết on người khác; 
như thế gọi là điều kiện vong ân. Sự vong ân mà ai bỏ không được gọi là người vong 
ân. 

* Người ỷ bằng ra sao? Điều kiện ỷ bằng như thế nào? Sự ỷ cho là bằng, thái độ ỷ cho là 
bằng, pháp thành vật thực của cách ỷ bằng, nền tảng của điêu tàn, cách của người chấp 
rằng đồng bằng như họ. Như thế gọi là điều kiện ỷ bằng. Sự ỷ bằng ai không bỏ đặng 
gọi là người ỷ bằng. 

60 . 

* Người ganh tỵ ra sao? Điều kiện ganh tỵ như thế nào? Sự ganh tỵ, cách ganh tỵ, thái 
độ ganh tỵ, sự không ưa, cách không ưa, thái độ không ưa với lợi lộc, dưng cúng, cung 
kỉnh, tín ngưỡng, lễ bái, cúng dường noi người khác. Như thế gọi là điều kiện ganh tỵ. 
Sự ganh tỵ ai không bỏ đặng nên gọi là người ganh tỵ. 

* Người bỏn xẻn ra sao? Điều kiện bỏn xẻn như thế nào? Sự bỏn xẻn có năm như là: Bỏn 
xẻn chồ ở, bỏn xẻn thân tộc, bỏn xẻn lợi lộc, bỏn xẻn sắc đẹp, bỏn xẻn pháp. Sự bỏn 
xẻn, cách bỏn xẻn, thái độ bỏn xẻn, mỗi sự ham, sự bón rít, cách keo kiết, tâm không 
rộng rãi, thế nào nay hiện bày rõ rệt, như thế gọi là điều kiện bỏn xẻn. Sự bỏn xẻn ai bỏ 
không được gọi là người bỏn xẻn. 


Phóng dật hay còn gọi là Điệu cử 


1 




18 


Phân xiên minh 


61 . 

* Người khoe khoang ra sao? Điều kiện khoe khoang như thế nào? Có người trong đời 
này thành kẻ khoe khoang, sự khoe, cách khoe, thái độ khoe, sự cường ngạnh, cách 
cường ngạnh, thái độ cường ngạnh, sự nói nâng mình, cách nói nâng mình, thái độ nói 
nâng mình; như thế gọi là điều kiện khoe khoang. Sự khoe khoang ai bỏ không đặng gọi 
là người khoe khoang. 

* Người xảo quyệt ra sao ? Điều kiện xảo quyệt như thế nào? Có người trong đời này thân 
làm ác, khẩu làm ác, ý làm ác do che đậy ác đó mới lập chi ô uế muốn đừng cho ai biết 
mình, tính đừng cho ai biết mình, nói đừng cho ai biết mình, thân cố gắng làm cho đừng 
ai biết mình; có sự xảo quyệt, cách xảo quyệt, thái độ xảo quyệt, sự bày bố, sự gạt gẩm, 
sự phản phúc, sự gian mưu, sự làm cho mê hoặc, sự kết cấu, sự che ngăn sự sáng, sự 
khuất lấp, cách không làm cho dễ hiểu, cách không làm cho sẽ bày, cách che đậy hạnh 
ô trược thấy hiện đại gọi là điều kiện xảo quyệt. Xảo quyệt nay ai không chừa bỏ đặng 
gọi là người xảo quyệt. 

62 . 

* Người vô tàm ra sao ? Điều kiện YÔ tàm như thế nào? Lẽ phải nào đáng thẹn mà không 
thẹn cho đến đồi đầy dẫy tội ác, như thế gọi là điều kiện vô tàm, mà người hiệp với vô 
tàm thế gọi là người vô tàm. 

* Người vô úy ra sao? Điều kiện vô úy như thế nào? Sự vật lẽ thường đáng ghê sợ mà 
không ghê sợ cho đến dẫy đầy tội ác, như thế gọi là điều kiện vô úy. Kẻ đã hiệp với sự 
vô úy gọi là người vô úy. 

63 . 

* Người nan giáo ra sao? Điều kiện nan giáo như thế nào? Sự khó dạy, cách khó dạy, 
thái độ khó dạy là người chấp theo sự đáng ghét, người ưa phản đối, không phổ tế, cách 
không phổ tế, sự không kỉnh, cách không nghe theo. Pháp hiện bày như đã nói gọi là 
điều kiện nan giáo. Kẻ có pháp nan giáo gọi là người nan giáo. 

* Người cỏ bạn xấu ra sao? Điều kiện có bạn xấu như thế nào? Những kẻ không có đức 
tin, không có giới hạnh, thiếu học thành người rít bón, thiển trí, cách ở ăn đến nương 
trụ, cách sử dụng, cách gặp gỡ, lối tim tòi, cách sùng tín và hội hiệp trung tín với những 
người như thế là điều kiện có bạn xấu, người hiệp với cách có bạn xấu gọi là người có 
bạn xấu. 

64 . 

* Người không thu thúc môn quyền ra sao? 

Điều kiện không thu thúc môn quyền như thế nào? Có người trong đời này mắt thấy 
sắc chấp theo tướng trạng hình thức thì tất cả pháp bất thiện nhơ nhớp như là tham ác 
và buồn giận mới tươm theo người không thu thúc môn quyền tức là con mắt. Bởi cách 
không thu thúc quyền như là con mắt nào thành nhân, vẫn không hành thu thúc quyền 
thì con mắt đó không gìn giữ quyền. Quyền đây tức là con mắt, không thu thúc quyền 
tức là không thu thúc con mắt. 

Tai nghe tiếng,... mũi hưởi hơi,... lưỡi nếm vị,... thân đụng chạm,... tâm biết cảnh 
pháp mà chấp theo hình thức tướng trạng thời những pháp bất thiện bợn nhơ như là tham 
ác và buồn giận tươm theo người chẳng thu thúc quyền, quyền đây tức là tâm. Bởi cách 
không thu thúc quyền, tức là tâm nào thành nhân mà không hành để thu thúc quyền thì 
tâm ấy vẫn không chăm nom quyền, thì là tâm không thu thúc quyền. Chính là tâm 
không chăm nom bảo vệ gìn giữ những sáu quyền ấy. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhãn Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


19 


Những cách thế đó gọi là điều kiện không thu thúc môn quyền, nguời hiệp với những 
điều kiện không thu thúc môn quyền gọi là nguời không thu thúc môn quyền. 

* Người bất trí độ thực ra sao? Điều kiện bất tri độ thực như thế nào? Có người trong đời 
này trước khi ăn chẳng khéo quán tuởng (mới cho rằng) ăn để choi, để say mê, để chưn 
diện, để trau dồi, thành người không tri túc. Điều kiện không quán tưởng vật thực là bất 
tri độ thực, người hiệp với điều kiện bất tri độ thực như thế gọi là người bất tri độ thực. 


65 . 


66 . 


* Người thất niệm ra sao? Điều kiện thất niệm như thế nào? Không được hằng nhớ, nhớ 
lại không đặng, mất chánh niệm, không có sự nhớ đặng, không đặng nhớ vững vàng, sự 
hay quên, sự lo láo, như thế là điều kiện thất niệm. Ai hiệp với thất niệm gọi là người 
thất niệm. 

* Người vô lương trí ra sao ? Điều kiện vô lưong tri như thế nào? Sự không biết, sự không 
thấy, sự không tỏ ngộ, sự không hằng biết, sự biết không đầy đủ, sự không tỏ thấu, sự 
không nhận thức, sự không chăm chú hiểu, sự không chăm chú, sự không quan sát, cách 
không làm cho rõ rệt, cách thành người trí cạn cợt, cách thành người lừng khừng, cách 
không có chánh niệm lưong tri, sự si mê, sự quá si mê, si mê tràn trề, sự dại dột, vô minh 
bộc, vô minh phối, vô minh tùy miên, vô minh khe khuất, then chốt vô minh, si là căn 
bất thiện. Đây là điều kiện vô luong tri. Neu ai hiệp với điều kiện vô lưong tri gọi là 
người vô lưong tri. 

* Người giới lụy ra sao ? Điều kiện giới lụy như thế nào? Cách thân phạm tội, cách khẩu 
phạm tội, cách thân và khẩu phạm tội, như thế gọi là điều kiện giới lụy, người hiệp cùng 
giới lụy gọi là người giới lụy. 

* Người kiến lụy ra sao ? Điều kiện kiến lụy như thế nào? Sự nhận thấy rằng bố thí không 
có quả phúc (đại bố thí khắp chúng sanh cũng không có quả phúc), đãi đằng khách cũng 
không có quả phúc, quả dị thục do nhân tốt xấu tạo tốt xấu không có, đời này không có, 
đời sau không có, chẳng phải cha, chẳng phải mẹ, không có hạng hóa sanh, Tăng, Sa 
môn, Phạm chí tu hành chon chánh tỏ ngộ tự biết đời này và đời sau rồi tuyên bố cho 
đời đều không có. Đó là điều kiện hiện bày như thế, nào là thiêng kiến, mộ tràng kiến, 
hoang vu kiến, phản nghịch kiến, chuyển biến kiến, triền kiến, sự chấp trước, sự cấu kết, 
sự chấp cứng, chấp theo sự hành sai, sái đường lạc nẻo, trạng thái sai, đảng phái thối 
hóa do chấp cứng tìm kiếm sai. Neu có trạng thái như thế gọi là điều kiện kiến lụy. 

Tất cả tà kiến đều thuộc về kiến lụy, người liên hiệp với kiến lụy gọi là người kiến lụy. 


67 . 


68 . 


* Người có nội triền ra sao? Ngũ triền thấp mà người nào không bỏ, như thế gọi là người 
có nội triền. 

* Người có ngoại triền ra sao? Ngũ triền cao mà người nào không bỏ đặng, thời người 
ấy gọi là người có ngoại triền. 

* Người không sân ra sao? Điều kiện không sân như thế nào? Sự sân, cách sân, thái độ 
sân, giận, sự giận ác, cách giận ác, thái độ giận ác, sự sân độc, cách sân độc, thái độ sân 
độc, sự giận dữ dội, chống cự dữ dội, sự hung dữ, sự nộ khí xung thiên, cách tâm không 
ưa là điều kiện sân; kẻ nào trừ bỏ đặng nhu thế gọi là người không sân. 

* Người không cột sân ra sao? Điều kiện cột sân như thế nào? Trước đã có sân sau mới 
có buộc sân. Sự buộc sân, cách buộc sân, thái độ buộc sân, cách không bỏ qua sân, sự 



20 


Phân xiên minh 


lập trường sân, sự bảo trì sân, sự chạy theo sân, do theo sự buộc sân, cách làm cho sân 
dẻo dai thấy rõ hiện tại, như thế gọi là điều kiện cột sân. Ai mà đã trừ bỏ đặng, như thế 
gọi là người không cột sân. 

69 . 

* Người không vong ân ra sao? Điều kiện vong ân người khác như thế nào? Sự vong ân, 
cách vong ân, thái độ vong ân, sự không thấy ơn nghĩa cách làm cho không thấy ơn 
nghĩa; như thế gọi là điều kiện vong ân người khác. Ai mà chừa bỏ đặng như thế gọi là 
người không vong ân. 

* Người không ỷ bằng với người khác ra sao ? Điều kiện ỷ bằng người khác như thế nào? 
Sự ỷ bằng cách ỷ bằng, thái độ ỷ bằng, pháp làm vật thực ỷ bằng, tranh chấp địa vị, cách 
so sánh cho rằng bằng nhau, cách không buông trả gọi là ỷ bằng. Cách ỷ bằng đây ai 
chừa bỏ đặng, như thế gọi là người không ỷ bằng. 

70 . 

* Người không tật đố ra sao ? Điều kiện tật đố như thế nào? Sự tật đố, cách tật đố, thái độ 
tật đố, sự không thích, cách không thích, thái độ không thích đối với lợi lộc lễ lộc, cung 
kỉnh, tín ngưỡng, lễ bái và cách đặng cúng dường của người khác đều không vừa lòng, 
như thế gọi là điều kiện tật đố, mà người nào đã chừa bỏ như thế gọi là người không tật 
đố. 

* Người không bỏn xẻn ra sao? Điều kiện bỏn xẻn như thế nào? Ngũ lận sắt như là: Bỏn 
xẻn chồ ở, bỏn xẻn thân tộc, bỏn xẻn lợi lộc, bỏn xẻn sắc đẹp, bỏn xẻn pháp; sự bỏn xẻn, 
cách bỏn xẻn, thái độ bỏn xẻn, các cách ham muốn, sự bón rít, sự keo kiệt, tâm không 
rộng rãi, những chi hiện bày như thế gọi là điều kiện bỏn xẻn. Ai chừa bỏ đặng, như thế 
gọi là người không bỏn xẻn. 

71 . 

* Người không khoe khoang ra sao ? Điều kiện khoe khoang như thế nào? Có người trong 
đời này thành người khoe khoang, cách khoe khoang, sự khoe khoang, thái độ khoe 
khoang, cách sần sượng, sự sần sượng, cách nói tự nâng mình, thái độ nói tự nâng mình, 
dù thế nào đều gọi là điều kiện khoe khoang. Ai đã chừa bỏ khoe khoang, như thế gọi là 
người không khoe khoang. 

* Người không xảo quyệt ra sao? Điều kiện xảo quyệt như thế nào? Có người trong đời 
này hành động ác bằng thân, bằng khẩu, bằng ý vì muốn sẽ che đậy những sự ác đó mới 
móng ý ô trược, muốn đừng cho ai biết ta, nói đừng cho ai biết ta, cố gắng bằng thân 
làm cho đừng ai biết, xảo quyệt, cách xảo quyệt, cách hiện bày sự gạt gẩm, sự tráo trở, 
sự khía cạnh, cách làm cho mê hoặc, lầm lộn, sự giao kiết, sự che đậy, sự khuất, sự khuất 
lấp, làm cho không dễ biết, cách làm cho không bày rõ, cách che đậy, khuất lấp, thái độ 
nhơ bẩn hiện bày như thế nào, đó gọi là điều kiện xảo quyệt, ai chừa bỏ xảo quyệt, như 
thế gọi là người không xảo quyệt. 

72 . 

* Người hữu tàm ra sao? Điều kiện hữu tàm như thế nào? Thẹn với pháp thành tội ác, 
như thế gọi là tàm, người có sự hổ thẹn gọi là người hữu tàm. 

* Người hữu úy ra sao? Điều kiện hữu úy như thế nào? Pháp nào mà ghê sợ sự vật đáng 
ghê sợ bằng lối phải đến tội ác, ghê sợ như thế gọi là điều kiện úy. Neu ai bỏ được sự 
ghê sợ như thế gọi là người hữu úy. 


73 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhản Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


21 


* Người dễ dạy ra sao? Điều kiện dễ dạy như thế nào? Sự dễ dạy, cách dễ dạy, thái độ dễ 
dạy, lối người không chấp theo cường ngạnh, người ưa thích cách không trái nghịch, 
thái độ quảng đại, trạng thái quảng đại, có cách cung kỉnh, có sự tin nghe, trong khi có 
pháp đồng sanh như đã nói gọi là người dễ dạy. 

* Người có bạn tốt ra sao? Điều kiện có bạn tốt như thế nào? Người nào có đức tin, có 
giới hạnh, đa văn, có sự xả tài, có trí tuệ, cách kết giao, đi đến kết giao, cách sử dụng, 
cách gặp gõ, cách tìm gặp, sự sùng tín, cách sùng tín; người đặng kẻ khác tìm hội hiệp 
như thế là điều kiện có bạn tốt. Hiệp với người đầy đủ cách bạn tốt là người có bạn tốt. 

* Người thu thúc môn quyền ra sao? 

Điều kiện thu thúc môn quyền như thế nào? Có người trong đời này mắt thấy sắc 
không chấp tướng, không chấp theo hình trạng, thời tất cả pháp bất thiện nho bẩn như 
là tham ác, ưu sầu mà tưom theo người không thu thúc môn quyền, tức là không thu 
thúc nhãn. Mà nhãn thành nhân để đặng hành thu thúc nhãn, nếu giữ gìn quyền là gìn 
giữ nhãn. 

Tai nghe tiếng,... mũi hưởi hoi,... lưõi nếm vị,... thân đụng chạm,... tâm biết cảnh 
pháp mà không chấp tướng không chấp hình trạng, thì tất cả pháp bất thiện nho bẩn như 
là tham ác, ưu sầu mà tưom đến người không thu thúc quyền đó. Nói quyền đây tức là 
tâm. Bởi tâm không thu thúc thì tâm làm nhân để đặng hành thu thúc tâm, nếu gìn giữ 
quyền là gìn giữ tâm, nếu thu thúc quyền là thu thúc tâm; cách bảo vệ duy trì, chăm nom 
gìn giữ lục quyền. Như thế gọi là thu thúc môn quyền. 

Người có điều kiện thu thúc môn quyền gọi là người thu thúc môn quyền. 

* Người tri độ thực ra sao? Điều kiện tri độ thực như thế nào? Có người trong đời này, 
khéo quán tưởng rồi mới dùng vật thực, chẳng ăn vì để choi, chẳng ăn vì để say mê, 
chẳng ăn vì chưn diện, chẳng ăn vì sắc đẹp, ăn mà sống, ăn để cho còn, ăn đặng hạn chế 
đói, ăn để trợ phạm hạnh. Nhò sự ăn uống ta hạn chế khổ thân, thành người khỏi lỗi, sẽ 
đặng an vui cho ta thành người tri túc, đặng biết độ lượng ăn uống vừa thích hợp, suy 
xét như thế là điều kiện tri độ thực. Neu đầy đủ điều kiện tri độ thực gọi là người tri độ 
thực. 

* Người có chánh niệm vững vàng ra sao? Niệm đó như thế nào? Sự tỉnh táo nào mà 
hằng nhớ, trực nhớ, cách nhớ đặng, sự nhớ đặng, thái độ nhớ đặng, sự không quên, sự 
không lo lảng. Cũng là niệm quyền, niệm lạc, chánh niệm; như thế gọi là niệm. Bực 
chánh niệm đầy đủ như thế gọi là người có chánh niệm vững vàng. 

* Người có lương tri ra sao ? Điều kiện lưong tri như thế nào? Tuệ, sự tỏ ngộ, sự lựa chọn, 
sự gạn lựa, sự trạch pháp, sự chăm chú mục tiêu, sự chăm chú sát cận, sự soi thấu riêng 
biệt, sự thành trí thức, sự khôn khéo, sự biết vi tế, sự hiểu rõ rệt, sự suy xét, sự gạn xét, 
sự hiểu rộng rãi, siêu tuệ, sự hiểu biết dẫn đường, sự quán, sự rõ chu đáo, tuệ như gưom, 
tuệ quyền, tuệ lực, tuệ như vũ khí, tuệ như đèn, tuệ như ngọc, sự trạch pháp là vô si, 
chánh kiến. Như thế gọi là điều kiện lưong tri. Bực hiệp với lưong tri gọi là người lưong 
tri. 

* Người đầy đủ giới ra sao ? 



22 


Phân xiên minh 


Điều kiện đầy đủ giới như thế nào? Cách thân không phạm tội, cách khẩu không phạm 
tội, cách thân và khâu không phạm tội. Như thế gọi là điều kiện đầy đủ giới. Thu thúc 
tất cả giới hạnh gọi là đầy đủ giới. 

Người hiệp với sự mãn túc giới gọi là người đầy đủ giới. 

* Người đầy đủ kiến thức ra sao? 

Điều kiện đầy đủ kiến thức như thế nào? Sự hiểu rõ chu đáo, sự tỏ ngộ... sự trạch 
pháp cũng là vô si, chánh kiến. Như thế nên nhận thấy bố thí rồi có quả phúc (đại bố thí 
khắp mọi người có quả phúc), lễ vật tiếp đãi khách có quả phúc, dị thục quả của người 
làm tốt làm xấu vẫn có đời này có, đời sau có, có cha có mẹ, có hạng chúng sanh hóa 
sanh, Tăng, Sa môn, Phạm chí thật hành tốt tu chon chánh tự hiểu biết cao siêu rõ đời 
sau và truyền bá cho người tỏ ngộ. Như thế gọi là điều kiện mãn túc kiến. Tất cả chánh 
kiến đều gọi là mãn túc kiến. 

Bực đã hiệp với mãn túc kiến gọi là người đầy đủ kiến thức. 

77 . 

Nhị chủng nhân trong đời khó kiếm ra sao? Người tri ân, và người đáp nghĩa. Hai 
hạng người này trong đời rất khó kiếm. 

78 . 

Nhị chủng nhân khó no ra sao? Người đặng của rồi giấu luôn. Người đặng của rồi bỏ 
bậy bỏ bạ. Hai hạng người này khó làm cho no. 

79 . 

Nhị chủng nhân dễ no ra sao? Người đặng của không cất mất luôn. Người đặng của 
không bỏ bậy bỏ bạ. Hai hạng người này dễ làm cho no. 

80 . 

Tất cả lậu tăng tiến cho hai hạng người ra sao? Người có tánh cách ghét gớm sự vật 
không đáng ghét gớm. Người có tánh cách không ghét gớm với sự vật đáng ghét gớm. 
Tất cả lậu càng tăng thêm cho hai hạng người này. 

81 . 

Tất cả lậu không tăng tiến thêm cho hai hạng người ra sao? Người có phấm hạnh 
không ghét gớm với sự vật chẳng đáng 0 . Người có phẩm hạnh 0 noi sự vật đáng ghét 
gớm. Tất cả lậu không tăng tiến thêm cho hai dạng người như thế. 

82 . 

* Người có tánh cách đê hèn ra sao? Có người trong đời này phá giới, có cách nho bẩn 
mà y lân cận cần dùng gặp gỡ, gần gũi khan khít với người phá giới, có những cách ô 
trược lạ thường. Như thế gọi là người có tánh cách đê hèn. 

* Người có phẩm cách tinh lương ra sao? Có người trong đời này đối với bực có giới 
đức luôn pháp thiện hảo mà y cần dùng tìm đến gần gũi bực có giới đức luôn pháp thiện 
hảo. Như thế gọi là người có phẩm cách tinh lưong. 

83 . 

Người đã no ra sao? Bực Độc giác và chư Thinh văn của đức Như Lai mà đã thành La 
hán, nên gọi là người đã no. 

Còn bậc Toàn giác gọi là người đã no và làm cho người khác đặng no. 

Dứt Xiên minh phần nhị 


Xiển minh phần tam 
Tam chủng nhân 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhản Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


23 


84 . 

* Người hết hy vọng ra sao ? 

Có người trong đời này phá giới, có cách đê hèn nhất là thân nghiệp bất tịnh và có 
thói quen mà người khác hay ta dè dặt bằng cách nghi kỵ có việc khuất lấp, người phi 
Sa môn mà tượng trưng Sa môn, người phi phạm hạnh mà tượng trưng phạm hạnh, 
người lỡ lầy bên trong, người dồi dào ái dục, người có cặn bã nhất là ái dục đã phát sanh. 

Y nghe đồn rằng Phíc-khú tên đó đã tự tỏ ngộ hiểu tột, làm cho rõ rệt rồi, đã vào đến 
tịnh giải thoát, tuệ giải thoát, không còn lậu do dứt tuyệt tất cả lậu thành tựu oai nghi 
hiện đại. Nhưng y không thể mong rằng dĩ nhiên ta tự tỏ ngộ hiểu tột hay sẽ làm cho rõ 
rệt đến bực tịnh giải thoát, tuệ giải thoát, không còn lậu bởi tuyệt dứt tất cả lậu mà thành 
tựu oai nghi lúc nào trong hiện đại có thật như vậy là người hết hy vọng. 

* Người có hy vọng ra sao? Có người trong đời này thành người có giới đức, có chánh 
pháp hảo thiện. Y vẫn nghe đồn rằng Phíc-khú tên như thế đã tự hiểu tột, đã làm cho rõ 
rệt, đã vào đến bực tâm giải thoát, tuệ giải thoát, lậu không còn do hết tất cả lậu, thành 
tựu oai nghi trong hiện đại. Như thế y mới móng nghĩ như vầy: Ta có hy vọng sẽ tự hiểu 
biết cao tột bằng tịnh giải thoát, tuệ giải thoát, dứt hết lậu do tuyệt trừ tất cả lậu, chắc là 
thành tựu oai nghi hiện đại lúc nào như thế gọi là người có hy vọng. 

* Người ly khứ ra sao? Có người trong đời này đã tự hiểu tột, làm cho rõ rệt vào đến bực 
tịnh giải thoát, tuệ giải thoát, dứt hết lậu do đã trừ tuyệt tất cả lậu, thành tựu oai nghi 
trong hiện đại. Y nghe rằng Phíc-khú tên ấy đã tự hiểu tột tỏ ngộ vào đến bực tịnh giải 
thoát, tuệ giải thoát, không còn lậu do dứt hết tất cả lậu, thành tựu oai nghi trong hiện 
đại như thế. Mà y không có phát nghĩ rằng dĩ nhiên ta cũng tự hiểu tột, đã làm cho rõ rệt 
đến bực tịnh giải thoát, tuệ giải thoát, dứt hết lậu bởi tuyệt trừ tất cả lậu, thành tựu oai 
nghi trong hiện đại với một lúc nào chắc như thế; điều ấy bởi nhân chi? Bởi vì sự mong 
mỏi giải thoát nào của bực ứng cúng đó chỉ là trong lúc trước kia chưa giải thoát, mà 
hy vọng đó đặng yên ổn rồi như thế mới gọi là người ly khứ (puggalo vigatãso). 


Ba thứ người như bệnh nhân đó ra sao? 

Tam chủng bệnh nhân: 

- Trong đời này có người bệnh đặng vật thực ưa thích hoặc không đặng vật thực ưa 
thích. Đặng dược phẩm thích hợp hoặc không đặng dược phẩm thích hợp. Có người 
ủng hộ thích hợp hoặc không có người ủng hộ thích hợp cũng không lành mạnh. 

- Trong đời này cũng có bệnh nhân đặng thực phẩm thích hợp hoặc không đặng thực 
phẩm thích hợp. Đặng dược phẩm thích hợp hoặc không đặng dược phẩm thích hợp. 
Có người nuôi dưỡng thích hợp hoặc không có người nuôi dưỡng thích hợp cũng 
đặng lành mạnh. 

- Trong đời này cũng có người bệnh đặng thực phẩm thích hợp, gặp vật thực thích hợp 
mới lành mạnh. Không đặng vật thực thích hợp thì không lành mạnh. Đặng dược 
phẩm thích hợp thời lành mạnh, không đặng dược phẩm thích hợp thì không lành 
mạnh. Có người nuôi dưỡng thích hợp mới lành mạnh, không có người nuôi dưỡng 
thích hợp thì không lành mạnh. 

Trong ba thứ người bệnh đó, người nào đặng vật thực thích hợp thời dứt khỏi, không 

đặng thời không hết bệnh. Đặng dược phẩm thích hợp thời hết bệnh, nếu không đặng 



24 


Phân xiên minh 


thời không hết. Có người nuôi dưỡng thích hợp thời hết bệnh, nếu không có thì không 
hết. 

Đức Phật Ngài do người bệnh như thế mới chế cho vật thực bệnh nhân, dược phẩm 
bệnh nhân, người nuôi dưỡng bệnh nhân cũng chính là do người bệnh như thế; dù cho 
người bệnh cách khác thì Phíc-khú cũng trợ giúp như thế. 

86 . 

Người như ba hạng bệnh nhân hiện bày trong đời vẫn có như thế. 

- Có người trong đời này gặp Như Lai hoặc không gặp, đặng nghe pháp, luật do Như 
Lai truyền bá hoặc không đặng nghe, cũng không đặng vào niêm luật đúng với tất cả 
pháp thiện. 

- Cũng có người trong đời này gặp Như Lai hoặc không gặp, đặng nghe pháp, luật của 
Như Lai truyền bá hoặc không đặng nghe, cũng vẫn vào niêm luật của tất cả pháp 
thiện. 

- Cũng có người trong đời này đặng gặp Như Lai liền vào niêm luật theo tất cả pháp 
thiện. Neu không đặng gặp Như Lai thì không đặng nưong niêm luật theo tất cả pháp 
thiện. Neu đặng nghe chánh pháp của Như Lai truyền bá mới nưong theo niêm luật 
tất cả pháp thiện. Neu không đặng nghe thì không đặng nưong chon lý tất cả pháp 
thiện. 

Trong ba hạng người đó mà chỉ có bực gặp Như Lai liền nương theo chon lý tất cả 
pháp thiện. Neu không gặp Như Lai thời không đặng nương chơn lý những pháp 
thiện. Neu đặng nghe pháp, luật Như Lai truyền bá rồi nương theo chơn lý các pháp 
thiện. Neu không đặng nghe thời không đặng nương theo chơn lý đúng chư pháp 
thiện. 

Đức Phật Ngài mới chế thuyết pháp để vì hạng người như thế. Chư Phíc-khú cũng 
nên thuyết pháp cho những hạng người khác. 

Người tỷ như ba hạng bệnh nhân vẫn có hiện bày trong đời. 

87 . 

* Người thân chứng ra sao? Có người trong đời này tự thân chạm bát giải thoát thành 
tựu oai nghi và phiền não của người ấy cũng có phần dứt tuyệt do tỏ ngộ bằng tuệ. Như 
thế gọi là người thân chứng (kãyasakkhĩ). 

* Người kiến chí ra sao? Có người trong đời này vẫn biết theo thật như vầy đây là khổ, 
biết theo thật như vầy đây là nhân khổ, biết theo thật như vầy đâỵ là diệt khổ, biết theo 
thật như vầy đây là đường lối thực hành đi đến nơi diệt khổ và tất cả pháp mà Như Lai 
truyền bá, y đặng hiểu rành bằng tuệ, y khéo tiến hành bằng tuệ và có thứ lậu của y đặng 
dứt hết bằng tuệ thấy. Như thế gọi là người kiến chí ịdỉtthỉpatta). 

* Người tín giải ra sao? Có người trong đời này biết theo sự thật như vầy: Đây là khổ... 
tất cả pháp Phật đã truyền bá, y đã nhận thấy, khéo tiến hành rành bằng tuệ, cũng tuyệt 
dứt lậu phần nào do tuệ tỏ ngộ. Vị nào đặng dứt tuyệt lậu mà bực kiến chí trừ tuyệt, 
nhưng bực tín giải không thể trừ tuyệt đặng như thế. Như vậy gọi là người tín giải 
(saddhãvỉmutta). 

88 . 

* Người nói ra như phẩn ra sao? Có người trong đời này ưa nói dối vào nơi nhóm họp 
đến chốn đông người vào ngay thân tộc, đến nơi quan quyền hoặc đến giữa hoàng tộc bị 
họ bắt tra, bị họ lấy cớ gạn hỏi như vầy: Này nam tử, ông hiểu như thế nào nên nói như 
thế ấy, người đó không biết mà nói tôi biết, hoặc biết mà nói không biết, cho đến không 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhản Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


25 


thấy nói thấy, hoặc thấy nói không thấy, thành người nói láo. Biết rằng láo như vầy do 
tại ta hay người khác, hoặc do gặp của chút đinh. Như thế gọi là người nói ra như phẩn. 

* Người nói ra như bông ra sao? Có người trong đời chừa bỏ vọng ngữ, dứt tuyệt xa lìa 
vọng ngữ, dù đến chốn đông người vào noi đại chúng, đến tại thân tộc, đến giữa quan 
quyền hoặc vào noi hoàng tộc bị họ lấy cớ gạn hỏi như vầy: Này hiền giả, ông biết cách 
nào nên nói cách ấy. Vị đó nếu không biết nói không biết, nếu biết nói biết, không thấy 
nói không thấy, thấy nói thấy; không thành người nói láo mà người ta biết mình nói láo 
với duyên khởi tại ta hay tại người khác, hoặc vì thấy của chút đỉnh. Như thế gọi là 
người nói như bông. 

* Người nói như mật ra sao? Có người trong đời này những lời nói đều không sai lỗi, 
suông tai, để vào tâm ưa thích, thành cách mến của người quê hưong, rất nhiều người 
ưa thích. Như thế gọi là người nói như mật. 

89 . 

* Người có tâm như mụt ghẻ lở ra sao? Có người trong đời này thành người ưa sân, ưa 
cường ngạnh, bị người nói chút đỉnh thì cố chấp lừng lẫy mới hiện cách khác thường, 
sần sượng hiện bày giận giữ, tính sự hung dữ với cách không vừa lòng, hiện bày như 
mụt ghẻ lở đụng cây đụng ngói máu mủ chảy nhiều như thế nào thời người ưa sân cường 
ngạnh, nếu bị ai nói chút đỉnh thì cố chấp lừng lẫy hiện bày bằng cách khác thường, sần 
sượng nổi sân tính độc ác với cách không thích hiện bày như thế đó. Như thế gọi là 
người có tâm như ghẻ lở. 

* Người có tâm như điển chớp ra sao? Có người trong đời này vẫn biết rõ theo chắc thật 
như vầy: Đây là khô, rõ biết chắc thật như vầy đây là nhân khổ, rõ biết chắt thật như vầy 
đây là tiến hành đến diệt khổ, đáng thấy sắc trong khi điển chóp lức giữa đêm tối như 
thế nào, thì có người trong đòi này vẫn biết rõ theo thật như vầy: Đây là khổ, biết theo 
chắc thật như vầy đây là nhân khổ, biết theo chắc thật như vầy đây là diệt khổ, biết theo 
chắc thật như vầy đây là điều tiến hành đến diệt khổ. Như thế gọi là người có tâm như 
điển chóp. 

* Người có tâm như lôi sấm ra sao? Có người trong đời này tử rõ tột, đã làm cho rõ, đã 
đến bực tâm giải thoát, tuệ giải thoát, lậu không còn do đã hết tất cả lậu, thành tựu oai 
nghi đời này tợ ngọc như ý, hoặc nhận thấy những chi không diệt mất là không có. Khi 
sấm nổ như thế nào thì người trong đời này tự hiểu tột, đã làm cho tỏ, đã đến bực tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, lậu không còn do đã hết tất cả lậu thành tựu oai nghi hiện đại 
cũng như thế. Như vậy gọi là người có tâm như lôi sấm. 

90 . 

* Người mù ra sao? Người đáng đặng thực phẩm mà ta chưa đặng hoặc làm cho thực 
phẩm ta đã đặng càng thêm tiến hoá bằng con mắt như thế nào thì con mắt ấy vẫn không 
có với người trong đời này, người nên biết tất cả pháp thiện và bất thiện biết tất cả pháp 
có lỗi và không lỗi, biết tất cả pháp hèn hay vi tế, biết tất cả pháp so sánh trắng đen bằng 
con mắt như thế nào thì con mắt ấy cũng không có với người đó. Như thế gọi là người 
mù. 

* Người một mất ra sao? Người đáng đặng thực phẩm mà ta chưa đặng, hoặc làm cho 
thực phẩm ta đã đặng càng thêm tiến hoá bằng con mắt như thế nào, con mắt như thế ấy 
cũng không có với người trong đời này như vậy, người nên biết tất cả pháp thiện và bất 
thiện, biết tất cả pháp có lỗi và không lỗi, biết tất cả pháp thô hèn và vi tế, biết tất cả 



26 


Phân xiên minh 


pháp so sánh trắng đen bằng con mắt như thế nào thì con mắt như thế ấy cũng không có 
với người như thế. Như vậy gọi là người một mắt. 

* Người lường nhãn ra sao ? Người đáng đặng thực phẩm mà ta chưa đặng, hoặc làm cho 
thực phẩm ta đã đặng càng thêm tiến hoá bằng con mắt như thế nào thi con mắt như thế 
ấy cũng có với người trong đời này, người hiểu biết tất cả pháp thiện và bất thiện, thấy 
tất cả pháp có lồi và không lồi, thấy tất cả pháp thô hèn và vi tế, biết tất cả pháp tỷ dụ 
trắng đen bằng con mắt như thế nào thì con mắt như thế này cũng vẫn có với người đó. 
Như thế gọi là người lưỡng nhãn. 

* Người có tuệ như nòi úp ra sao? 

Có người trong đời này thường đến chùa nghe pháp với chư Tăng, mà chư Tăng 
thuyết trước sau chặng giữa đều hay, đầy đủ ý nghĩa văn chưong cho người ấy nghe và 
bố cáo tịnh hạnh đầy đủ hoàn toàn trong sạch. Nhưng người ấy tại trong lúc ngồi cho 
đến khi ra khỏi đều không lưu ý với pháp hay, cả trước sau và chặng giữa. Chẳng khác 
chi họ đổ nước trên nồi úp vẫn chạt tuông xuống không đặng chứa như thế nào. Thì cũng 
như có người trong đời này thường đến chùa nghe pháp với chư Tăng mà chư Tăng 
thuyết trước sau chặng giữa đều hay, ý nghĩa văn chưong đầy đủ, luôn trình bày tịnh 
hạnh hoàn toàn trong sạch. 

Còn người ấy từ lúc ngồi tại chồ cho đến khi đứng đi ra khỏi cũng chẳng lưu tâm chú 
ý trước sau chặng giữa những pháp thuyết hay. Như thế gọi là người có tuệ như nồi úp. 

* Người có tuệ như lười gươm ra sao? Có người trong đời này thường đến chùa nghe 
pháp với chư Tăng, chư Phíc-khú thuyết pháp trước sau chặng giữa đều hay, đầy đủ 
nghĩa lý văn chưong. vẫn tuyên bố tịnh hạnh đầy đủ hoàn toàn, người ấy khi đang ngồi 
để ý trước sau và chặng giữa mà khi đi khỏi chồ ngồi không còn để ý trước sau chặng 
giữa hay những lời chi. Cũng như các thứ nhai như răng tượng, gạo sống, bánh tét, trái 
táo bỏ ngổn ngang trên gưom của nam tử. Khi y giật mình chờ dậy khỏi chồ mới tản lạc 
ra như thế nào, thì có người trong đòi này thường đến chùa nghe pháp với chư Tăng, 
chư Phíc-khú thuyết pháp trước sau chặng giữa đều hay, đầy đủ nghĩa lý văn chưong. 
vẫn tuyên bố tịnh hạnh đầy đủ hoàn toàn, người ấy đang ngồi để ý trước sau và chặng 
giữa mà khi đi khỏi chồ ngồi rồi không còn để ý trước sau và chặng giữa hay những lời 
chi. Như thế gọi là người có tuệ như lưõi gưom. 

* Người đa trí ra sao? Có người trong đời này thường đến chùa nghe pháp với chư Tăng, 
chư Phíc-khú thuyết pháp trước sau và chặng giữa đều hay, đầy đủ nghĩa lý văn chưong 
cho người đó. vẫn bố cáo phạm hạnh trong sạch hoàn toàn đầy đủ, người đó khi đang 
ngồi noi chỗ vẫn lưu ý hoặc ban đầu, hoặc chặng giữa hay là đoạn chót. Nhưng sau khi 
chờ dậy khỏi chồ cũng chú ý đoạn trước hoặc đoạn giữa, hoặc đoạn chót của lời nói đó 
như nước họ đổ chứa trong nồi để ngữa, vẫn chứa để không chảy ra như thế nào thì có 
người trong đời này thường đến chùa nghe pháp với chư Tăng, chư Phíc-khú thuyết 
pháp hay luôn chặng trước, chặng giữa và chặng sau đầy đủ nghĩa lý văn chưong cho 
người đó. vẫn tuyên bố phạm hạnh thanh tịnh hoàn toàn đầy đủ. Khi y ngồi noi chồ vẫn 
lưu ý đoạn trước, đoạn giữa và đoạn sau của lời nói đó. Đen khi chờ dậy khỏi chồ cũng 
chăm chú đoạn trước, đoạn giữa và đoạn sau của bài đó. Như thế gọi là người đa trí. 

* Người chưa xa lìa dục ái, hữu ái ra sao? Bực nhập lưu và thánh Nhất lai đều gọi là 
người còn ái dục trong Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhản Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


27 


* Người xa lìa dục ải mà chưa xa lìa hữu ái ra sao? Bực Bất lai gọi là người không còn 
ái dục nơi cõi Dục giới mà còn ái nơi cõi sắc giới và Vô sắc giới. 

* Người xa lìa cả dục ái và hữu ái ra sao? Bực Alahán gọi là người xa lìa dục ái cõi Dục 
giới luôn cõi Sắc giới và Vô sắc giới. 

* Người như lằn khắc trong đá ra sao? Có người trong đời này thường hay sân và sự sân 
của y hằng ngấm ngầm rất lâu như lằn chạm trong đá không dễ phai mờ do gió hoặc 
nước thành thứ còn lâu như thế nào thì có người trong đời này sân thường hoài và sự 
giận của y hằng ngấm ngầm theo rất lâu, như thế gọi là người tợ lằn khắc trong đá. 

* Người như lằn gạch trên đất ra sao? Có người trong đời này thường hay sân, nhưng 
cách sân của y ngấm ngầm không lâu tợ lằn gạch trên đất dễ chùi dễ phai do nước và 
gió, không còn đặng lâu như thế nào thì có người trong đời này thường hay sân nhưng 
cách sân của y ngấm ngầm không lâu. Như thế gọi là người như lằn gạch trên đất. 

* Người như lằn gạch trên nước ra sao? Có người trong đời này bị người nói lời thô bỉ, 
dù bằng lời nói thô lồ hay lời nói không vừa ý cũng vẫn còn khan khít nhau, còn liên lạc 
nhau, còn ưa nhau, tợ như lằn gạch trên nước lấp phai rất dễ không còn lâu như thế nào, 
thì có người trong đời này bị người nói nặng cho đến thô lồ, lời không vừa lòng cũng 
vẫn còn khan khít, cũng vẫn còn liên lạc, cũng còn ưa nhau, như thế gọi là người như 
lằn gạch trên nước. 


Tam chủng vải bố ra sao? 

94 . 

Vải bố có ba thứ như là: 

- Vải bố mới màu không tốt, bận mặc không thích hợp (và giá rẻ). 

- Vải bố nữa sạt màu không tốt, bận mặc không thích hợp (và giá rẻ). 

- Vải bố cũ màu không tốt, bận mặc không thích hợp (và giá rẻ). 

Tất cả những người dùng vải bố nữa sạt hoặc làm nùi giẻ chùi nồi cơm, đem vải quá 
củ bỏ đi hoặc thay đóng rác. 

95 . Tam chủng nhân như vải bố ra sao? 

* Ba hạng người tỷ như vải bố vẫn có hiện bày trong chư Phíc-khú. 

Tam chủng nhân như vải bố 

Dù cho tân Phíc-khú thành người phá giới và có pháp tội lỗi chẳng khác nào vải mới 
mà màu không tốt, bởi vì người ấy có danh tiếng xấu ai tim tòi hội hiệp gần gũi vẫn theo 
cách người ấy, lối giao kiết đó có thể không lợi ích chi mà còn khổ đến cho những người 
đó rất lâu dài chẳng khác chi vải bố bận mặc không thích hợp, đụng chạm vào thân luôn 
luôn khổ. Bởi vì vị ấy đắp y, trì bình nương ở, dùng thuốc, các vật dụng mà thọ của 
người nào thì thí chủ đó không đặng nhiều quả phúc. 

Vải bố rẻ như thế nào thì người ấy cũng như thế đó. 

Dù cho Phíc-khú bậc trung tọa hay là Phíc-khú bậc thượng tọa mà thành người thiếu 
giới, có pháp ác xấu thì cũng như vải bố màu chẳng tốt vậy. Bởi vì vị ấy có danh tiếng 
xấu, ai tìm tòi hội hiệp gần gũi vẫn theo cách người ấy, lối giao kiết đó không lợi ích chi 
mà còn khổ đến những người đó rất lâu dài, chẳng khác chi vải bố bận mặc không thích 



28 


Phân xiên minh 


hợp đụng chạm vào thân luôn luôn khổ do vị ấy đắp y, trì bình, nuong ở, dùng thuốc, 
các vật dụng mà của nguời nào thì thí chủ đó không đặng nhiều quả phúc, vải bố rẻ nhu 
thế nào thì nguời ấy cũng nhu thế đó. Bởi do vị ấy có danh tiếng xấu. Neu mà bực trưởng 
thượng thấy như thế sẽ trình bày giữa Tăng chúng, không khỏi các Phíc-khú ấy sẽ nói 
với bậc trưởng thượng đó như vầy: Ngài là người ngu si nói có lợi ích chi, dù ngài cho 
rằng đáng nói. Khi ấy bậc trưởng thượng đó liền trình bày lối nguyên nhân cho chư Tăng 
trục xuất. Chẳng khác chi vải bố vẫn có hiện bày trong chư Phíc-khú. 


Tam chủng nhiễu đô thành Kasi ra sao? 

96. 3 hạng nhiễu đô thành Kãsĩ như là: 

- Nhiễu đô thành Kãsĩ thứ mới màu tốt, bận mặc khỏe sướng và giá cao. 

- Nhiễu đô thành Kãsĩ nữa sạt màu còn tốt, bận mặc khỏe sướng và giá mắc. 

- Nhiễu đô thành Kãsĩ cũ màu cũng tốt, bận mặc cũng khỏe sướng và giá cả cũng còn 
cao. 

Phần nhiều người dùng nhiễu đô thành Kãsĩ cũ đem gói ngọc báu, hoặc cất vải to 
trong tủ để đồ thom. 

97. 

Tam chủng nhân như nhiễu đô thành Kãsĩ nhóm này hẳn có trong Tăng như thế. 

Tam chủng nhân nhân như nhiễu đô thành Kãsĩ ra sao? 

Như là tân Phíc-khú có giới đức, có pháp tốt đẹp, chẳng khác nào như nhiễu đô thành 
Kãsĩ ấy có màu tốt đẹp. Bởi vì vị ấy có danh tiếng tốt, ai tìm hội hiệp gặp gỡ gần gũi 
vẫn theo cách người ấy, lối giao kiết ấy có lợi ích đặng an vui lâu dài cho người đó, 
chẳng khác chi nhiễu đô thành Kãsĩ bận mặc thích hợp, đụng chạm vào thân vui sướng. 
Bởi vì vị ấy đắp y, trì bình, nưong ở, dùng thuốc, các vật dụng mà thọ của người nào thì 
thí chủ đó đặng nhiều quả phúc. Vải đô thành Kãsĩ giá cao như thế nào thì người ấy 
cũng như thế đó. 

Dù cho Phíc-khú bậc trung tọa, hay là Phíc-khú bậc thượng tọa mà thành người có 
giới đức, có pháp tốt, thời cũng như nhiễu đô thành Kãsĩ màu tốt vậy. Bởi vì vị đó có 
danh tiếng tốt, ai hội hiệp gặp gõ gần gũi theo cách người ấy, lối kiết giao đó có nhiều 
lợi ích mà còn an lạc đến những người đó rất lâu dài, chẳng khác chi nhiễu đô thành 
Kãsĩ bận mặc thích hợp, đụng chạm vào thân khỏe sướng. Do vị ấy đắp y, trì bình, nưong 
ở, dùng thuốc, các vật dụng mà của người nào thì thí chủ đó đặng nhiều quả phúc. Nhiễu 
đô thành Kãsĩ giá mắc như thế nào thì người ấy cũng như thế đó. Bởi vì vị ấy có danh 
tiếng tốt. Neu mà bậc trưởng thượng thấy như thế đó mới trình bày giữa Tăng chúng. 
Chư Tỷ Kheo mới nói: Này chư Đại Đức, xin vắng tiếng êm lời, vì lời nói của vị trưởng 
lão đây đúng pháp luật nên cất để vào lòng. Như thế tỷ như nhiễu đô thành Kãsĩ cất vào 
tủ để đồ thom. 

Tam chủng nhân như nhiễu đô thành Kãsĩ vẫn hiện bày trong Tăng chúng. 

98. 

* Người ước lượng dễ ra sao? Có người trong đời này là người lao chao, ngã mạn, lừng 
lên như cỏ năng, tráo trở, mạnh miệng nói bừa bãi (không suy xét lời nói), rối loạn thất 
chánh niệm, thiếu lưong tri, tâm không vững, mong mỏi sai, có lục quyền lo lỏng. Như 
thế gọi là người dễ ước lượng. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhản Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


29 


* Người khỏ ước lượng ra sao? Có người trong đời này là người không lao chao, không 
ngã mạn, không lừng lên như cỏ năng, không nói tráo trở, thành người không nói lướt, 
không nói bừa bãi, có chánh niệm vững vàng, đủ lưong tri, có tâm đình trụ đặng tâm 
yên tịnh, thu thúc lục quyền. Như thế gọi là người khó ước lượng. 

* Người vô ước lượng ra sao ? Có người trong đời này đã tự hiểu tột, đặng đến rồi, thành 
bực tịnh giải thoát, tuệ giải thoát, lậu không còn do đã dứt tất cả lậu, thành tựu oai nghi 
hiện đại. Như thế gọi là người vô ước lượng. 

99 . 

* Người không nên tìm gặp, hội hiệp, gần gũi ra sao? Có hạng trong đời này là người 
hoại giới, xa lìa tịnh tuệ, người hiện bày như thế không nên hội hiệp, chẳng đáng gặp 
gỡ, chớ gần gũi, đáng bỏ qua sự chiếu cố, bỏ qua sự tế độ họ. 

* Người nên hội hiệp, gặp gỡ, gần gũi ra sao? 

Có người trong đời này thành người giới đồng, luôn cả tịnh tuệ. Thấy rõ người như 
thế nên hội hiệp, tìm kiếm và gần gũi. Điều ấy tại sao? Bởi vì giới hạnh chư hiền triết 
đến bực giới đồng sẽ có cho chúng ta luôn nết hạnh đó sẽ thành cho chúng ta và nết hạnh 
đó sẽ hiện hành đến chúng ấy (tức là không nóng nảy). Bài kinh Chú tịnh lự của các 
hàng triết sĩ là hạnh đầy đủ tịnh tuệ sẽ có đến chúng ta. Những kinh Chú tịnh lự ấy thành 
tựu sự an vui đến chúng ta và kinh chú ấy sẽ hiện hành cho chúng ta (sau này không 
nóng nảy). 

Kinh Chú Tuệ của chư hiền triết hạng đầy đủ tuệ sẽ đến chúng ta, mà kinh chú tuệ đó 
sẽ thành sự an lạc cho tất cả chúng ta và lời chú nguyện ấy sẽ hiện hành đến chúng ta 
(tức là sẽ không nóng nảy), người đang hiện bày như thế đáng hội hiệp, gặp gỡ, gần gũi. 

* Người đáng cúng dâng, hội hiệp, gặp gỡ và gần gũi ra sao ? 

Có người trong đời này là người giới tột, tịnh tuệ thấy rõ hiện tại, đáng cung kỉnh 
cúng dường, hội hiệp, gặp gỡ, gần gũi. Điều ấy tại sao? Bởi vì chúng ta sẽ đặng trao dồi 
những giới chưa đầy đủ đặng đầy đủ. Hoặc chúng ta sẽ trì phần giới đầy đủ luôn tuệ noi 
các chồ. Ta sẽ trao dồi phần tịnh chưa đầy đủ cho đầy đủ. Hoặc ta thọ trì tịnh chồ đầy 
giới, tuệ theo mọi noi. 

Chúng ta sẽ đặng trao dồi phần trí tuệ chưa đầy đủ đặng đầy đủ. Hoặc chúng ta thọ 
trì những trí tuệ đầy đủ cho đặng phổ cập. Bởi vậy, người thấy rõ như thế mới đáng cung 
kỉnh, cúng dâng, hội hiệp, gặp gỡ và gần gũi. 

100 . 

* Người đáng ố không nên hội hiệp, gặp gỡ và gần gũi ra sao ? 

Có người trong đời này là kẻ thiếu giới, có pháp tội lồi, người hiệp với nhất là thân 
nghiệp không trong sạch và có thói quen mà người khác hoặc ta để ý dè dặt tránh, người 
có chuyện khuất lấp, người không thành Sa môn mà tuyên thệ là Sa môn, chẳng phải 
người phạm hạnh mà tuyên thệ là phạm hạnh, người hôi thúi ở bên trong, người ái dục 
dồi dào, người rộn ràng, người rõ thấy như thế đáng gớm không nên hội hiệp, không 
nên gặp gỡ, không nên gần gũi. Điều ấy tại sao? Bởi vì ai gặp gỡ dù không theo cách 
người ấy nhưng sự vật ô uế cũng vẫn bay đến người gặp đó là người có bạn xấu, có bè 
bạn xấu. 

Gặp người xấu tỷ như rắn dính phẫn, mặt dù không cắn người đó nhưng đụng người 
ấy vẫn nho uế. Dù cho người gặp sẽ không theo cách, nhưng thói quen ô uế vẫn bay đến 
người thì thành kẻ có bạn xấu vì gặp người xấu. Bởi do thấy rõ như thế đáng gớm ghê 
không nên hội hiệp, gặp gỡ, gần gũi. 



30 


Phân xiên minh 


* Người nên đối như thường chẳng nên hội hiệp, gặp gỡ, gần gũi ra sao? 

Có người trong đời này ưa sân, đa oán giận, bị người nói dù ít oi cũng vẫn chấp lừng 
lẫy liền hiện bày sần sượng khác thường, bày ra hòn giận, tính dữ dằn và sự không vừa 
ý hiện ra như ghẻ lở đụng cây hay ngói máu mủ chảy tuông như thế nào thì người ưa 
sân, đa oán giận bị kẻ khác nói dù ít oi thì cũng vẫn chấp lừng lẫy liền hiện sần sượng 
khác thường, bày ra hòn giận, tính dữ dằn và sự không vừa ý hiện ra cũng như thế đó. 

Lá cây thị khô đụng cây hoặc ngói thì khua tiếng ào ào hon thường thế nào, thì người 
trong đời này ưa sân, đa oán giận bị kẻ khác nói dù ít oi cũng vẫn lừng lẫy liền hiện bày 
sần sượng khác thường, bày ra hờn giận, tính dữ dằn và sự không vừa ý hiện ra cũng 
như thế đó. 

Vũng sâu bị cây hoặc ngói rót xuống thời có hoi hôi hon thường như thế nào thì trong 
đời này có người ưa sân, đa oán giận, bị kẻ khác nói ít cũng vẫn lừng lẫy liền hiện bày 
sần sượng khác thường, bày ra hòn giận, tính dữ dằn và sự không vừa ý liền hiện ra như 
thế đó. 

Thấy người như thế ta nên coi thường, không nên hội hiệp, gặp gỡ, gần gũi. Bởi tại 
sao? Vì họ cũng có thể nhiếc ta, phê bình ta, hoặc sẽ làm cho ta tàn hại, bởi thế đó người 
thấy như vậy mới như thường không nên hội hiệp, gặp gỡ, gần gũi. 

* Người đáng hội hiệp, gặp gỡ, gần gũi ra sao? Có người trong đời này, bậc có giới đức, 
có pháp quý, người thấy rõ như thế nên hội hiệp, gặp gỡ, gần gũi. Điều đó bởi tại sao? 
Vì rằng dù cho người gặp sẽ không theo cách người như thế nhưng tập quán tốt của 
người ấy vẫn bay đến người gặp gõ thì thành người trượng phu, có bè bạn tốt, gặp người 
tốt; thấy như vậy ta nên hội hiệp, gặp gỡ, gần gũi. 

101 . 

* Người thường làm cho giới đầy đủ, tịnh vừa thích hợp, tuệ vừa đúng ra sao? Bực Dự 
lưu và bực Nhứt lai là bực hằng làm cho đầy đủ giới và tịnh tuệ vừa vặn. 

* Người thường làm cho giới tịnh đầy đủ và tuệ cũng vừa chừng ra sao? Bực Bất lai 
gọi là bực thường làm cho giới tịnh hằng đầy đủ và tuệ vừa chừng. 

* Người giới, tịnh, tuệ hằng đầy đủ ra sao? Bực A La-hán gọi là người hằng đầy đủ giới, 
tịnh, tuệ. 

102 . 

Tam chủng giáo chủ ra sao? 

- Bực giáo chủ trong đời này, có vị chế định cách trừ dục nhưng không định đặt cách 

trừ sắc và không chế định cách trừ thọ. 

- Bực giáo chủ trong đời này, có vị chế định cách trừ dục và trừ sắc, nhưng không chế 

định cách trừ thọ. 

- Bực giáo chủ trong đời này, có vị chế định cách trừ dục, trừ sắc và trừ thọ luôn hết. 

Cả ba bực giáo chủ mà bực nào chế định cách trừ dục nhưng không chế định cách trừ 
sắc và trừ thọ, nên nhận thấy rằng vị giáo chủ đó đắc thiền sắc giới theo cách chế định 
đó. 

Vị giáo chủ nào chế định cách trừ dục và trừ sắc mà không chế định cách trừ thọ, nên 
nhận thấy rằng vị giáo chủ đó là bực đắc thiền Vô sắc giới theo cách chế định ấy. 

Còn vị giáo chủ nào chế định cách trừ dục, trừ sắc và trừ thọ luôn, vị giáo chủ đó là 
bực Toàn giác theo lối chế định ấy. 

Như thế gọi là tam chủng giáo chủ. 


103 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhản Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


31 


Tam chủng giáo chủ khác nữa ra sao? 

- Trong đời có bực giáo chủ chế định chon ngã trường tồn đời này và đời sau. 

- Có bực giáo chủ chế định chon ngã trường tồn chỉ trong đời nầy, không cho rằng 
chon ngã trường tồn đến đời sau. 

- Cũng có bực giáo chủ không định đặt chon ngã trường tồn trong đời này và cũng 
không định đặt chon ngã trường tồn luôn đời sau. 

Trong ba bực giáo chủ đã kể mà bực giáo chủ định đặt chon ngã trường tồn đời 
này và đời sau là giáo chủ hạng thường kiến. 

Còn bực giáo chủ chế định chon ngã trường tồn đời này nhưng không chế định 
chon ngã trường tồn đến đời sau là bực giáo chủ chấp theo đoạn kiến. 

Còn bực giáo chủ không chế định chon ngã trường tồn trong đời này và cũng không 
chế định chon ngã trường tồn cho đời sau. Bực giáo chủ như thế là ngôi Toàn giác. 

Như thế gọi là tam chủng giáo chủ khác nữa. 

Dứt Xiên minh phân tam 


Xiển minh phần tứ 

Tứ chủng nhân 

104 . 

* Người phi hiền triết ra sao? Có người trong đời này là kẻ sát sanh, trộm cướp, tà dâm, 
vọng ngữ, dể duôi dùng rượu và các chất say. Như thế gọi là người phi hiền triết. 

* Người phi hiền triết hơn phi hiền triết ra sao? Có người trong đời này tự sát sanh và 
dạy người sát sanh. Tự trộm cướp và dạy người trộm cướp. Tự tà dâm và dạy người tà 
dâm. Tự vọng ngữ và dạy người vọng ngữ. Tự dể duôi dùng rượu các chất say và dạy 
người khác dể duôi dùng rượu và các chất say. Như thế gọi là người phi hiền triết hon 
phi hiền triết. 

* Người hiền triết ra sao? Có người trong đời này chừa bỏ tuyệt sát sanh, chừa bỏ tuyệt 
trộm cướp, chừa bỏ tuyệt tà dâm, chừa bỏ tuyệt vọng ngữ, chừa bỏ tuyệt dể duôi uống 
rượu và các chất say. Như thế gọi là người hiền triết. 

* Người hiền triết hơn hiền triết ra sao? Có người trong đời này là bực tự chừa bỏ tuyệt 
sát sanh và dạy người khác chừa bỏ tuyệt sát sanh. Tự chừa bỏ tuyệt trộm cưóp và dạy 
người khác chừa bỏ tuyệt trộm cướp. Tự chừa bỏ tuyệt tà dâm và dạy người khác chừa 
bỏ tuyệt tà dâm. Tự chừa bỏ tuyệt vọng ngữ và dạy người khác từ bỏ tuyệt vọng ngữ. 
Tự chừa bỏ tuyệt dể duôi dùng rượu và các chất say và dạy người khác chừa bỏ tuyệt dể 
duôi dùng rượu và các chất say. Như thế gọi là người hiền triết hon hiền triết. 

105 . 

* Người tội lỗi ra sao? Có người trong đời này là kẻ sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng 
ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham ác, sân độc, tà kiến ác. Như thế gọi là người tội 
lỗi. 

* Người tội lỗi quá tội lỗi ra sao? Có người trong đời này tự mình sát sanh và dạy người 
khác sát sanh. Tự mình trộm cướp và dạy người khác trộm cướp. Tự mình tà dâm và 
dạy người khác tà dâm. Tự mình vọng ngôn và dạy người khác vọng ngôn. Tự mình 
lưỡng thiệt và dạy người khác lưỡng thiệt. Tự mình ác khẩu và dạy người khác ác khẩu. 



32 


Phân xiên minh 


Tự mình ỷ ngữ và dạy người khác ỷ ngữ. Tự mình tham ác và dạy người khác tham ác. 
Tự mình sân độc và dạy người khác sân độc. Tự mình tà kiến ác và dạy người khác tà 
kiến ác. Như thế gọi là người tội lồi quá tội lỗi. 

* Người lương thiện ra sao? Có người trong đời này là bực chừa bỏ sát sanh, chừa bỏ 
trộm cướp, chừa bỏ tà dâm, chừa bỏ vọng ngôn, chừa bỏ lưỡng thiệt, chừa bỏ ác khẩu, 
chừa bỏ ỷ ngữ, chừa bỏ tham ác, chừa bỏ sân độc, chừa bỏ tà kiến ác. Như thế gọi là 
người lương thiện (kalyãna). 

* Người lương thiện hơn lương thiện ra sao? Có người trong đời này bực tránh xa sự 
sát sanh và dạy người khác chừa bỏ sát sanh. Tự tránh xa trộm cướp và dạy người khác 
chừa bỏ trộm cướp. Tự tránh xa tà dâm và dạy người khác chừa bỏ tà dâm. Tự tránh xa 
vọng ngôn và dạy người khác chừa bỏ vọng ngôn. Tự tránh xa lưỡng thiệt và dạy người 
khác chừa bỏ lưỡng thiệt. Tự tránh xa ác khẩu và dạy người khác chừa bỏ ác khẩu. Tự 
tránh xa ỷ ngữ và dạy người khác chừa bỏ ỷ ngữ. Tự tránh xa tham ác và dạy người khác 
chừa bỏ tham ác. Tự tránh xa sân độc và dạy người khác chừa bỏ sân độc. Tự tránh xa 
tà kiến ác và dạy người khác chừa bỏ tà kiến ác. Như thế gọi là người lương thiện hơn 
lương thiện (puggala kalyãnena kalyãnataro). 

106 . 

* Người có pháp tội lỗi ra sao? Có người trong đời này là kẻ sát sanh... trộm cướp.. .tà 
kiến ác... nhận thấy trật ra ngoài đường lối pháp (giáo chỉ). Như thế gọi là người có 
pháp tội lỗi. 

* Người có pháp tội lỗi quá tội lỗi ra sao? Có người trong đời này tự sát sanh và dạy 
người khác sát sanh. Tự trộm cướp và dạy người khác trộm cướp. Tự tà kiến ác và dạy 
người khác tà kiến ác. Như thế gọi là người có pháp tội lỗi quá tội lỗi. 

* Người cỏ pháp lương thiện ra sao? Có người trong đời này là bực tránh xa sự sát sanh, 
xa lìa trộm cướp.. .có chánh kiến, nhận thấy đúng theo đường lối pháp (giáo chỉ). Như 
thế gọi là người có pháp lương thiện (puggala kalyãnadhamma). 

* Người có pháp lương thiện hơn lương thiện ra sao ? Có người trong đời này tự xa lìa 
sự sát sanh và dạy người khác chừa bỏ sự sát sanh....Tự mình đặng chánh kiến và dạy 
người khác cho đặng chánh kiến. Như thế gọi là người có pháp lương thiện hơn lương 
thiện (puggala kalyãnadhammena kalyãnadhammataro). 

107 . 

* Người tội lỗi ra sao? Có người trong đời này là kẻ có thân nghiệp hiệp theo tội lồi, khẩu 
nghiệp hiệp theo tội lồi, ý nghiệp hiệp theo tội lỗi. Như thế gọi là người tội lỗi. 

* Người đa tội lỗi ra sao? Có người trong đời này là kẻ có thân nghiệp hiệp theo nhiều 
tội lồi, khẩu nghiệp hiệp theo nhiều tội lỗi và ý nghiệp hiệp theo nhiều tội lỗi. Như thế 
gọi là người đa tội lỗi (puggalo sãvajjabahulo). 

* Người ít tội lỗi ra sao? Có người trong đời này có thân nghiệp ít hiệp theo tội lồi, khẩu 
nghiệp ít hiệp theo tội lồi và ý nghiệp ít hiệp theo tội lỗi. Như thế gọi là người ít tội lỗi 
(puggala appasãvajja). 

* Người không tội lỗi ra sao? Có người trong đời này là bực có thân nghiệp không hiệp 
theo tội lồi, khẩu nghiệp không hiệp theo tội lỗi và ý nghiệp cũng không hiệp theo tội 
lỗi. Như thế gọi là người không tội lỗi (puggala anavajja). 


108 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhản Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


33 


* Người tỏ ngộ đầu đề ra sao? Bực mà đắc đạo quả khi ngài vừa mở đầu đề. Nhu thế gọi 
là nguời tỏ ngộ đầu đề. 

* Người tỏ ngộ xiển minh ra sao? Bực nào đắc đạo quả khi ngài phân lời hẹp ra rộng. 
Nhu thế gọi là nguời tỏ ngộ xiển minh. 

* Người đáng tiếp độ ra sao? Vị nào đắc đạo quả từ từ theo từng bực bằng cách do nhân 
nhu là bằng cách xiển thuật, bằng cách hỏi, bằng cách tác ý khéo, bằng cách hội hiệp, 
bằng cách gặp gỡ, bằng cách thân thiện với bạn tốt. Nhu thế gọi là nguòi đáng tiếp độ 
(puggalo neyyo). 

* Người văn học cao siêu ra sao? Nguời nào nghe Phật ngôn nhiều, tuờng thuật cũng 
nhiều, nhớ cũng nhiều, giáo huấn cũng nhiều nhung không đắc đạo quả đời đó. Nhu thế 
gọi là nguời văn học cao siêu (puggala padaparama). 

109 . 

* Người đáp trúng mà không mau lẹ ra sao? Có nguời trong đời này bị hỏi đáp trúng 
nhung không mau lẹ. Nhu thế gọi là nguời đáp trúng nhung không mau lẹ. 

* Người đáp lẹ mà không trúng ra sao ? Có nguời trong đời này bị hỏi đáp lại rất lẹ nhung 
không trúng. Nhu thế gọi là nguời đáp lẹ nhung không trúng. 

* Người đáp lẹ và trúng ra sao? Có nguời trong đời này bị hỏi giải đáp trúng và mau lẹ. 
Nhu thế gọi là nguời đáp lẹ và trúng. 

* Người đáp không trúng và không lẹ ra sao? Có nguời trong đời này bị nguời hỏi, giải 
đáp không trúng và không lẹ. Nhu thế gọi là nguời đáp không trúng và không lẹ. 

110 . 

Tứ chủng pháp sư ra sao ? 

- Có bực pháp su trong đời này thuyết nhiều mà không hợp sự lợi ích và nội hội cũng 
không nhận rõ lời ấy lợi ích hay chăng. Pháp su nhu thế không gọi là pháp su nội hội. 

- Trong đời này cũng có pháp su thuyết ít mà có hợp theo lợi ích và trong nội hội nhận 
rõ rằng lời ấy thích hợp theo lợi ích hoặc không lợi ích. Pháp su nhu thế đáng kể là 
pháp su nội hội 

- Trong đời này cũng có bực pháp su thuyết nhiều mà không hợp sự lợi ích và nội hội 
cũng không nhận rõ lời nói ấy lợi ích cùng chăng. Pháp su nhu thế chỉ tạm gọi là pháp 
su nội hội. 

- Trong đời này còn có bực pháp su thuyết nhiều và nói có lợi ích, luôn nguời nghe 
cũng nhận hiểu rõ lời ấy hiệp theo đáng lợi ích hoặc không hiệp theo đáng lợi ích. 
Pháp su nhu thế mới thật đáng là pháp su trong nội hội. 

Những thế gọi là tứ chủng pháp su. 

Người tỷ như mưa có bốn ra sao? 

111 . 

Tứ chủng mưa ra sao? 

- Chuyển gầm mà không mua. 

- Mua mà không chuyển gầm. 

- Chuyển gầm và mua. 

- Không chuyển gầm và không mua. 

112 . 



34 


Phân xiên minh 


Người như bốn cách mưa có hiện bày trong đời như thế. 

Tứ chủng nhân như mưa ra sao? Người như chuyển gầm và không mưa, người như 
mưa mà không chuyển gầm, người như chuyển gầm và mưa, người như không chuyển 
gầm và không mưa. 

- Người như chuyến gầm mà không mưa ra sao? Có người trong đời này nói nhưng 
không làm, như thế gọi là người như chuyển gầm mà không mưa. Cách chuyển gầm 
mà không mưa như thế nào thì người ấy cũng như thế đó. 

- Người như mưa mà không chuyến gầm ra sao? Có người trong đời này không nói 
mà làm. Như thế là người như mưa mà không chuyển gầm. Trời mưa mà không 
chuyển gầm như thế nào thì người ấy cũng như thế đó 

- Người như chuyển gầm và mưa ra sao? Có người trong đòi này hễ nói thì làm. Như 
thế gọi là người như chuyển gầm và mưa. Tròi chuyển gầm và mưa như thế nào thì 
người đó cũng như thế ấy. 

- Người như không chuyến gầm và không mưa ra sao ? Có người trong đời này không 
nói và cũng không làm. Thế đó gọi là người như không chuyển gầm và cũng không 
mưa. Trời không chuyển gầm và cũng không mưa như thế nào thì người đó cũng như 
thế ấy. 

Người như bốn cách mưa hẳn có trong đời. 

Người như chuột có bốn ra sao? 

113 . 

Bốn thứ chuột như là: 

- Chuột đào hang mà không ở, 

- Chuột nưong ở mà không đào hang, 

- Chuột đào hang và ở, 

- Chuột không đào hang và cũng không ở. 

114 . 

Người giống như bốn thứ chuột hẳn có trong đời này 

Người như bốn thứ chuột ra sao? Người tạo chồ ở mà không ở, người nưong ở mà 
không tạo chồ ở, người làm chồ ở và cũng ở luôn, người không làm chồ ở và cũng không 
nưong ở. 

- Người tạo chỗ ở mà không ở ra sao ? Có người trong đời này đặng học pháp như là: 
Khế kinh (sutta), Trùng tụng ịkheyya), Văn pháp (veyyãkarana), Tác phúng tụng 
(gathã), Tự thuyết (udãna), Bốn sự ịitivuttaka), Bốn sanh (ịãtaka), Vị tằng hữu 
(abbhũtadhamma), Phưong quảng (vedalỉa). Nhưng người đó không biết theo sự thật 
như vầy: Đây là khổ, đây là tập khổ, thế là diệt khổ, lối tiến hành đi đến chỗ diệt khổ. 
Chuột làm 0 mà không ở như thế nào thì người đó cũng như thế ấy. 

- Người nương ở mà không làm chỗ ở ra sao ? Có người trong đời này không học 
pháp như là khế kinh, trùng tụng, văn pháp, tác phúng tụng, tự thuyết, bổn sự, bổn 
sanh, vị tằng hữu, phưong quảng. Nhưng người ấy biết chắc thật như vầy: Đây là khổ, 
đây là tập khổ, đây là diệt khổ, đây là đường lối tiến hành đến diệt khổ. Như thế gọi 
là người ở mà không làm chồ ở. Chuột ở mà không làm chồ như thế nào thì người đó 
cũng như thế ấy. 

- Người làm chỗ và ở luôn ra sao ? Có người trong đời này học pháp như là: Khế kinh, 
trùng tụng, văn pháp, tác phúng tụng, tự thuyết, bổn sự, bổn sanh, vị tằng hữu, phưong 
quảng, người đó vẫn biết theo thật như vầy: Đây là khổ, đây là tập khổ, đây là diệt 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhản Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


35 


khổ, biết đường lối tiến hành đến diệt khô. Như thế gọi là người làm chồ ở và ở luôn. 
Chuột ở và làm chồ ở như thế nào, thì người ấy cũng như thế đó. 

- Người không ở và không làm chỗ ở ra sao ? Có người trong đời này không học pháp 
như là: Khế kinh, trùng tụng, văn pháp, tác phúng tụng, tự thuyết, bổn sự, bổn sanh, 
vị tằng hữu, phưong quảng và người đó cũng không biết theo sự thật như vầy: Đây là 
khổ, đây là tập khổ, đây là diệt khổ, đây là đường lối tiến hành đưa đến diệt khổ. Như 
thế gọi là người không làm chồ và cũng không ở. Chuột không ở và cũng không làm 
chỗ ở như thế nào thì người đó cũng như thế ấy. 

Người như bốn thứ chuột đã nói đây có hiện bày trong đời này. 


Người như bốn thứ xoài ra sao? 

115 . 

Bốn thứ xoài: 

- Xoài sống mà có màu da chín. 

- Xoài chín mà màu da như sống. 

- Xoài sống mà màu da cũng sống 

- Xoài chín, màu da đều chín. 

116 . 

Người như bốn thứ xoài vẫn có hiện bày trong đời. 

Bon hạng người như xoài ra sao? Người tỷ như xoài sống mà màu da chín, người 

tỷ như xoài chín mà màu da sống, người tỷ như xoài sống và màu da cũng sống, người 

tỷ như xoài chín màu da đều chín. 

- Người như xoài sống mà màu da chín ra sao ? Có người trong đời này, cách đi tới 
đi lui, ngó ngay day qua xoay lại, co lên bước xuống, mặc y ôm bát đáng cung kỉnh. 
Nhưng người ấy không biết theo sự thật như vầy: Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là 
khổ diệt, đây là đường lối tiến hành đến diệt khổ, người như thế gọi là người như xoài 
sống mà màu da chín. Xoài sống mà màu da chín như thế nào thì người ấy cũng như 
thế đó. 

- Người như xoài chín mà màu da sống ra sao ? Có người trong đời này, cách đi tới 
đi lui, ngó thẳng tới, ngó bên trái bên mặt, co lên bước xuống, đắp y mang bát không 
đáng cung kỉnh. Nhưng người ấy biết theo sự thật như vầy: Đây là khổ, đây là tập 
khổ, đây là diệt khổ, đây là đường lối tiến hành đưa đến diệt khổ, người như thế chẳng 
khác chi xoài chín màu da sống. Xoài chín màu da sống như thế nào thì người ấy 
cũng như thế đó. 

- Người như xoài sống và màu da sống ra sao? Có người trong đời này, cách bước 
tới bước lui, ngó ngay, xem bên trái bên mặt, co lên bước xuống, đắp y mang bát 
không đáng kỉnh trọng và người ấy cũng không biết theo sự thật như vầy: Đây là 
khổ... đây là đường lối tiến hành đến noi diệt khổ, người như thế chẳng khác chi xoài 
sống màu da sống. Xoài sống và màu da sống như thế nào thì người ấy cũng như thế 
đó. 

- Người như xoài chín luôn màu da chín ra sao? Có người trong đời này, cách đi tới 
đi lui, ngó thẳng, day qua xoay lại, co lên, bước xuống, đắp y mang bát đáng cung 
kỉnh và người ấy cũng biết theo sự thật như vầy: Đây là khổ, đây là đường lối tiến 



36 


Phân xiên minh 


hành đưa đến diệt khổ, người như thế chẳng khác chi xoài chín luôn màu da cũng 
chín. Xoài chín luôn màu da cũng chỉn như thế nào thì người ấy cũng như thế đó. 

Người như bốn thứ xoài có hiện bày trong đời. 


Người tỷ như bốn thứ nòi ra sao? 

117 . 

Nồi có bốn thứ: 

- Nồi không mà đậy kín. 

- Nồi đầy mà giở trống. 

- Nồi không và giở trống. 

- Nồi đầy và đậy kín. 

118 . 

Người tỷ như bốn thứ nồi, những hạng như vậy có hiện bày trong đời như thế. 

Tứ chủng nhân như nồi ra sao? Người tỷ như nồi không mà đậy kín, người tỷ như 

nồi đầy mà giở ra, người tỷ như nồi không và giở trống, người tỷ như nồi đầy và đậy 

kín. 

- Người tỷ như nồi không mà đậy kín ra sao? Có người trong đời này, cách bước tới 
thối lui, ngó ngay xoay trái xoay mặt, co lên bước xuống, đắp y mang bát đáng kỉnh 
trọng, người ấy không đặng biết theo sự thật như vầy: Đây là khổ... đây là đường lối 
tiến hành đến noi diệt khổ, người như thế gọi là (nồi) không mà đậy kín. 

Nồi không mà đậy kín như thế nào thì người ấy cũng như thế đó. 

- Người tỷ như nồi đầy mà giở trống ra sao? Có người trong đời này, có cách bước 
tới thối lui, ngó ngay day trái day mặt, co vô bước ra, đắp y mang bát không đáng 
cung kỉnh. Nhưng người ấy biết theo sự thật như vầy: Đây là khổ... đây là đường lối 
tiến hành đến diệt khổ. Như thế gọi là người như (nồi) đầy mà giở trống. Nồi đầy mà 
giở trống như thế nào thì người ấy cũng như thế đó. 

- Người tỷ như nòi không mà giở trống ra sao ? Có người trong đời này, có cách bước 
tới thối lui, ngó qua liếc lại, co vô bước ra, đắp y mang bát không đáng cung kỉnh và 
người ấy cũng không biết theo sự thật như vầy: Đây là khổ... đây là đường lối tiến 
hành đến diệt khổ, người như thế gọi là (nồi) không mà giở trống. Nồi không mà giở 
trống như thế nào thì người đó cũng như thế ấy. 

- Người tỷ như nồi đầy và đậy kín ra sao? Có người trong đời này, có cách bước tới 
bước lui, ngó qua ngó lại, xoay qua xoay lại, co vô bước ra, đắp y mang bát đáng 
cung kỉnh, người ấy biết theo sự thật như vầy: Đây là khổ... đây là đường lối tiến 
hành đến noi diệt khổ. Như thế gọi là người như (nồi) đầy và đậy kín. Nồi đầy và đậy 
kín như thế nào thì người ấy cũng như thế đó. 

Người tỷ như bốn thứ nồi có hiện bày trong đời. 


Người tỷ như hò nước có bốn ra sao? 

119 . ° 

Hồ nước có bốn thứ: 

- Hồ nước cạn mà bóng dọi sâu. 

- Hồ nước sâu mà bóng dọi cạn. 

- Hồ nước cạn bóng dọi cạn. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhản Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


37 


- Hồ nước sâu bóng dọi sâu. 

120 . 

Người tỷ như hồ nước có hiện bày trong đời này cũng như thế. 

Tứ chủng nhân như hồ nước ra sao? Người tỷ như hồ cạn bóng dọi sâu, người tỷ 

như hồ sâu bóng dọi cạn, người tỷ như hồ cạn bóng dọi cạn, người tỷ như hồ sâu bóng 

dọi sâu. 

- Người tỷ như hồ cạn bóng dọỉ sâu ra sao? Có người trong đời này có cách bước tới 
thối lui, ngó tới, day qua day lại, co YÔ bước ra, đắp y mang bát đáng cung kỉnh mà 
người đó không biết theo sự thật như vầy: Đây là khổ... đây là đường lối tiến hành 
đến noi diệt khổ. Như thế gọi là người như hồ cạn bóng dọi sâu. Hồ cạn bóng rọi sâu 
như thế nào thì người ấy cũng như thế đó. 

- Người như hồ sâu bóng dọỉ cạn ra sao? Có người trong đời này có cách bước tới 
thối lui, ngó ngay, day qua xoay lại, co vô bước ra, đắp y mang bát không đáng cung 
kỉnh mà người đó biết theo sự thật như vầy: Đây là khổ... đây là đường lối tiến hành 
đến noi diệt khổ. Như thế gọi là người như hồ sâu bóng dọi cạn. Hồ sâu bóng dọi cạn 
như thế nào thì người đó cũng như thế ấy. 

- Người như hồ cạn bóng dọi cạn ra sao? Có người trong đời này có cách bước tới 
thối lui, ngó ngay, day qua xoay lại, co vô duổi ra, đắp y mang bát không đáng cung 
kỉnh và người đó cũng không biết theo sự thật như vầy: Đây là khổ... đây là đường 
lối tiến hành đến noi diệt khổ. Như thế gọi là người như hồ cạn bóng dọi cạn. Hồ cạn 
bóng dọi cạn như thế nào thì người ấy cũng như thế đó. 

- Người như hò sâu bóng dọỉ sâu ra sao? Có người trong đời này có cách bước tới 
thối lui, ngó ngay, day qua xoay lại, co vô duổi ra, đắp y mang bát đáng cung kỉnh và 
người đó biết theo sự thật như vầy: Đây là khổ... đây là đường lối tiến hành đến noi 
diệt khổ. Như thế gọi là người như hồ sâu bóng dọi sâu. Hồ sâu bóng dọi sâu như thế 
nào thì người ấy cũng như thế đó. 

Người tỷ như bốn thứ hồ nước có hiện bày trong đời. 


Người như bò cổ có bốn thứ ra sao? 

121 . 

Bò co có bốn hạng ra sao ? 

- Bò hung dữ với đám mình mà không hung dữ với đám khác. 

- Bò hung dữ với đám khác mà không hung dữ với đám mình. 

- Bò hung dữ với đám mình luôn cả với đám khác, 

- Bò không hung dữ với đám mình và cũng không hung dữ với đám khác. 

Người như bốn thứ bò cổ vẫn có hiện bày trong đời nay. 

122 . 

Bốn hạng người như bò cổ ra sao? Người hung dữ trong bọn mình mà không hung dữ 
với bọn khác, người hung dữ với bọn khác mà không hung dữ với bọn mình, Người 
hung dữ với bọn mình và cũng hung dữ với bọn khác, người không hung dữ với bọn 
mình và cũng không hung dữ với bọn khác. 

- Người hung dữ trong đám mình mà không hung dữ trong bọn khác ra sao? Có 
người trong đời này ưa ép uổng trong đám mình mà không ép uổng đám của người 
khác, người như vậy tỷ như bò hung dữ trong đám mình mà không hung dữ trong bọn 



38 


Phân xiên minh 


khác. Bò mà hung dữ trong đám của mình nhưng không hung dữ trong bọn khác như 
thế nào thì người đó cũng như thế ấy. 

- Người hung dữ vói đám khác mà không hung dữ trong đám mình ra sao ? Có người 
trong đời này ưa ép uổng với đám khác mà không ép uổng trong đám của mình, người 
như vậy tỷ như bò hung dữ với đám khác mà không hung dữ trong đám mình. Bò mà 
hung dữ với đám khác mà không hung dữ với đám mình như thế nào thì người ấy 
cũng như thế đó. 

- Người hung dữ với đám mình và cũng hung dữ với đảm khác ra sao? Có người 
trong đời này ép uổng trong đám của mình và cũng ép uổng đám của người khác. 
Như vậy gọi là người tỷ như bò hung dữ với đám mình và cũng hung dữ với đám 
khác. Bò mà hung dữ với đám mình và cũng hung dữ với đám khác như thế nào thì 
người ấy cũng tỷ như thế đó. 

- Người không hung dữ trong đảm mình và cũng không hung dừ với đảm khác ra 
sao? Có người trong đời này, không ép uổng trong đám của mình và cũng không ép 
uổng với đám khác, người như vậy tỷ như bò không hung dữ trong bầy và cũng không 
hung dữ với đám khác. Bò mà không hung dữ với đám của mình và cũng không hung 
dữ với đám khác như thế nào thì người đó cũng như thế ấy. 

Người tỷ như bốn thứ bò cổ có hiện bày trong đời. 


Người tỷ như độc xà có bốn ra sao? 

123 . 

Tứ chủng độc xà: 

- Rắn có nộc chạy mau mà không độc. 

- Rắn có nọc chạy không mau mà độc. 

- Rắn có nọc chạy mau và độc. 

- Rắn có nọc chạy không mau và không độc. 

124 . 

Người tỷ như bốn thứ độc xà có hiện bày trong đời này. 

Tứ chủng nhân (như độc xà) ra sao? Người có nọc chạy mau mà không độc, người 

có nọc chạy không mau mà độc, người có nọc chạy mau và độc, người có nọc chạy 

không mau và không độc. 

- Người (như rắn) có nọc chạy mau mà không độc ra sao? Có người trong đời này 
thường hay sân, nhưng sự sân của y không ngấm ngầm lâu. Như thế gọi là người (như 
rắn) có nọc chạy mau mà không độc. Rắn có nọc chạy mau mà không độc như thế 
nào thì người ấy cũng như thế đó. 

- Người (như rắn) có nọc chạy không mau mà độc ra sao? Có người trong đời này ít 
hay giận, nhưng sự giận của y vẫn chất chứa lâu, người như thế tỷ gọi là có nọc chạy 
không mau mà độc. Rắn có nọc chạy không mau mà độc như thế nào thì người ấy 
cũng như thế đó. 

- Người (như rắn) có nọc chạy mau và độc ra sao? Có người trong đời này thường 
hay sân và sự sân của y đó vẫn chất chứa lâu dài. Như thế gọi là người có nọc chạy 
mau và độc. Rắn có nọc chạy mau và độc như thế nào thì người ấy cũng như thế đó. 

- Người (nhưrắn) có nọc độc chạy không mau và không độc ra sao? Có người trong 
đời này không thường hay sân và cách giận của y cũng không chất chứa lâu dài. Như 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhản Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


39 


thế gọi là người có nọc chạy không mau và không độc. Rắn có nọc chạy không mau 
và không độc như thế nào thì người ấy cũng như thế đó. 

Người tỷ như bốn thứ rắn có hiện bày trong đời này. 

125 . 

* Người chưa xét cho cạn mà khen người không đáng khen ra sao? Có người trong đời 
này khen ngợi đám ngoại giáo, đệ tử của ngoại giáo là kẻ tu hành sai lạc đê hèn, mà nói 
là bậc tu hành tốt hoặc bực tu hành chon chánh. Như thế gọi là người chưa gạn xét mà 
khen ngợi kẻ không đáng khen ngợi. 

* Người chưa xét cạn mà chê bai bực đáng khen ngợi ra sao? Có người trong đời này 
chê bai Đức Phật và bực Thinh văn tu hành chon chánh tốt đẹp mà cho rằng tu hành sai 
lạc đê hèn. Như thế gọi là người chưa xét cạn mà chê bai bực đáng khen ngợi. 

* Người chưa gạn xét mà tín ngưỡng với bực không đáng tín ngưỡng ra sao? Có người 
trong đời này phát tâm tín ngưỡng theo kẻ tu hành sai xiển đê hèn mà cho là tu hành 
đúng đắn cao quí, tốt đẹp. Như thế gọi là người chưa cạn xét mà tín ngưỡng với bực 
không đáng tín ngưởng. 

* Người không xét cạn chẳng tín ngưỡng với bực đáng tín ngưỡng ra sao ? Có người 
trong đời này không đặng tín ngưỡng với điều kiện tu hành tốt đẹp chon chánh mà cho 
là tu hành sai xiển, đê hèn, xấu xa. Như thế gọi là người không xét cạn chẳng tín ngưỡng 
với bực đáng tín ngưỡng. 

126 . 

* Người xét cạn rồi chê trách kẻ đảng chê trách ra sao? Có người trong đời này vẫn chê 
trách đám ngoại giáo và đệ tử đám ngoại giáo là kẻ tu hành sai rồi cho rằng tu hành sai 
xiển, xấu hèn. Như thế gọi là người xét cạn rồi chê trách kẻ đáng chê trách. 

* Người xét cạn rồi khen ngợi bực đáng khen ngợi ra sao? Có người trong đời này khen 
ngợi Đức Phật và chư Thinh văn đệ tử Phật là bực tu hành chon chánh tốt đẹp rồi cho là 
tu hành chon chánh tốt đẹp. Như thế gọi là người xét cạn rồi khen ngợi bực đáng khen 
ngợi. 

* Người suy xét cạn rồi không tín ngưỡng với bực không đáng tín ngưỡng ra sao ? Có 
người trong đời này không tín ngưỡng phát sanh trong điều kiện tu hành xấu xa, sai lạc. 
Như thế gọi là người suy xét cạn rồi không tín ngưỡng với bực không đáng tín ngưỡng. 

* Người suy xét cạn rồi mới tín ngưỡng bực đáng tín ngưỡng ra sao? Có người trong 
đời này làm cho sự tín ngưỡng phát sanh trong điều kiện tu hành chon chánh tốt đẹp, 
thời cho là tu hành chon chánh tốt đẹp. Như thế gọi là người suy xét cạn rồi mới tín 
ngưỡng với bực đáng tín ngưởng. 

127 . 

* Người chê trách kẻ đáng chê trách hợp thời nhưng không khen ngợi bực đảng khen 
ngợi hợp thời ra sao? Trong đời này cũng có người đáng khen ngợi, cũng có người 
đáng chê trách. Trong hai bực đó mà người nào đáng chê trách thì chê trách đúng thời 
kỳ. Còn có người đáng khen ngợi mà không khen ngợi đúng thời kỳ. Như thế gọi là 
người chê trách kẻ đáng chê trách đúng thời kỳ, mà không khen ngợi bực đáng khen 
ngợi hợp thời. 

* Người khen ngợi với bực đáng khen ngợi hợp thời mà không chê trách kẻ đáng chê 
trách hợp thời đỏ ra sao? Có người trong đời này đáng khen ngợi cũng có, đáng chê 
trách cũng có. Trong hai hạng người đó mà người nào đáng khen ngợi thi khen ngợi 



40 


Phân xiên minh 


đúng hợp thời. Nhưng không chê trách kẻ đáng chê trách đúng theo thời. Như thế gọi là 
người khen ngợi bực đáng khen ngợi hợp thời mà không chê trách kẻ đáng chê trách 
hợp thời. 

* Người chê trách kẻ đáng chê trách hợp thòi và khen ngợi bực đáng khen ngợi hợp 
thời đó ra sao? Có người trong đời này đáng khen cũng có, đáng chê trách cũng có. 
Trong hai hạng người đó, người nào đáng chê trách thì chê trách đúng theo thời, người 
nào đáng khen ngợi cũng khen ngợi đúng theo thời, thì thành ra người biết thời, mới giải 
quyết vấn đề đó trong chồ đó. Như thế gọi là người đáng chê trách, kẻ đáng chê trách 
hợp thời và khen ngợi bực đáng khen ngợi hợp thời. 

* Người không chê trách kẻ đáng chê trách họp thời cũng không khen ngợi bực đáng 
khen ngợi hợp thời ra sao? Có người trong đời này đáng khen ngợi cũng có, đáng chê 
trách cũng có. Trong hai hạng người đó, nếu ai đối với kẻ đáng chê trách không chê 
trách theo thời. Còn bực đáng khen ngợi mà người ấy không khen ngợi hợp thời; như 
vậy mới là người tự nhiên và thường có chánh niệm lưong tri. Như thế gọi là người 
không chê trách kẻ đáng trách hợp thời, cũng không khen ngợi bực đáng khen ngợi hợp 
thời. 

128 . 

* Người sống với quả cần lao chớ không sống với quả phúc ra sao? Người nào nuôi 
sống tiến hóa thạnh hành bằng sức lực do sự cố gắng tinh tấn siêng năng, không phải từ 
noi quả phúc phát sanh. Như thế gọi là người sống với quả cần lao chứ không sống với 
quả phúc. 

* Người sống với quả phúc chẳng phải Sống với quả cần lao ra sao? Chư thiên bực cao 
cao, luôn đến chư thiên Tha hóa tự tại, gọi là người sống với quả phúc chớ chẳng phải 
sống với quả cần lao. 

* Người sống với quả cần lao và quả phúc ra sao? Nghề sống của người nào tiến hóa 
thạnh hành do sự cố gắng, tinh tấn, siêng năng cũng có nhờ quả phúc. Như thế gọi là 
người sống với quả cần lao và quả phúc. 

* Người chẳng phải sống với quả cần lao và chẳng phải sống nhờ quả phúc ra sao? 
Tất cả chủng sanh trong địa ngục gọi là người chẳng phải sống với quả cần lao và cũng 
không đặng sống với quả phúc. 

129 . 

* Người đi từ chỗ tối đến chỗ tối ra sao? Có người trong đòi này sanh giòng thấp hèn 
như là: Cận thắng tiện dân, thuộc da, thợ dệt, súc (bình) bông, đồ phân. Nghèo thiếu 
com ăn áo mặc, xe cộ, nước nôi cho đến bông hoa đồ thoa thom, noi nằm ngồi, vật dụng, 
đèn đuốc luôn chồ ở, khó kiếm đồ che thân, sống chật vật ráng tay làm hàm nhai mới có 
com ăn vừa đủ miệng, lùn xủn xấu xa thấy không ai muốn ngó, có nhiều bệnh hoạn hoặc 
tàn phế cụt tay chân, đui, bại. Y hành động thân, khẩu, ý ác. Sau khi chết sa đọa ác đạo, 
khổ thú, địa ngục. Như thế gọi là người đi từ chồ tối đến chồ tối. 

* Người đi từ chỗ tối đến chỗ sáng ra sao? Có người trong đời này sanh giòng thấp hèn 
như là: Cận thắng tiện dân, thuộc da, thợ dệt, súc (bình) bông, đồ phẫn. Nghèo thiếu 
com ăn áo mặc, xe cộ, nước nôi cho đến bông hoa đồ thom thoa, noi nằm ngồi, vật dụng, 
đèn đuốc luôn chồ ở, khó kiếm đồ che thân, sống chật vật ráng tay làm hàm nhai mới có 
ăn vừa đủ miệng, lùn xủn xấu xa thấy không muốn ngó, có nhiều bệnh hoạn hoặc tàn 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhản Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


41 


phế cụt tay, cụt chân, đui, bại. Y hành động thân, khẩu, ý thiện. Sau khi chết siêu thăng 
thiên đuờng nhàn cảnh. Nhu thế gọi là nguời đi từ chồ tối đến chồ sáng. 

* Người đi từ chỗ sáng đến chỗ tối ra sao? Có nguời trong đời này sanh ra nơi dòng cao 
quí nhu là: Dòng vua, đại phạm chí, đại gia truởng nhiều quyền tuớc, vật thực của cải, 
đủ kim ngân tài sản lúa gạo, các món vừa theo ý thích và nguời ấy có sắc đẹp đáng xem 
chiêm nguỡng, thân thể tợ màu vàng, sẵn đồ phụ thuộc cần dùng nuơng ở nghỉ ngơi, vật 
thơm thoa, bông đèn, vải quí, nuớc nôi, xe cộ. Y hành động thân, khẩu, ý ác. Sau khi 
chết sa đọa ác đạo, khổ thú, địa ngục. Nhu thế gọi là nguời đi từ chồ sáng đến chồ tối. 

* Người đi từ chỗ sáng đến chỗ sáng ra sao? Có nguời trong đời này sanh ra trong dòng 
giống cao quí nhu là: Dòng vua, đại phạm chí, đại gia truởng nhiều quyền tuớc, vật thực 
của cải, đủ kim ngân tài sản, lúa gạo, các món vừa theo ý thích và nguời ấy có sắc đẹp 
đáng xem chiêm nguỡng, thân thể tợ màu vàng, sẵn đồ phụ thuộc cần dùng nuơng ở 
nghỉ ngơi, vật thơm thoa, bông đèn, vải quí, nuớc nôi xe cộ. Y hành động thân, khẩu, ý 
thiện. Sau khi chết siêu thăng thiên đuờng nhàn cảnh. Nhu thế gọi là nguời đi từ chồ 
sáng đến chồ sáng. 

130 . 

* Người từ chỗ thấp đến chỗ thấp ra sao? ... như thế gọi là người từ chồ thấp đến chồ 
thấp. 

* Người từ thấp đến cao ra sao? ... như thế gọi là người từ thấp đến cao. 

* Người từ chỗ cao đến thấp ra sao? ... như thế gọi là người từ chồ cao đến thấp. 

* Người từ chỗ cao đến chỗ cao ra sao? ... như thế gọi là người từ chồ cao đến chồ cao. 


Người như tứ chủng mộc ra sao? 

131 . 

Cây có bốn thứ như là cây ở giữa xốp, xung quanh thịt chắc; cây ở giữa lõi chắc, xung 
quanh có dác xốp; cây ở giữa thịt xốp, xung quanh dác cũng xốp; cây ở giữa lõi chắc, 
xung quanh đều lõi chắc. 

132 . 

Người như bốn thứ cây có hiện bày trong đời. 

Tứ chủng nhân như cây ra sao? Người giữa xốp, xung quanh thịt chắc, người giữa 
lõi chắc, xung quanh có dác xốp, người giữa xốp, xung quanh dác cũng xốp, người giữa 
lõi chắc, xung quanh đều lõi chắc. 

- Người giữa xốp, xung quanh thịt chắc ra sao ? Có người trong đời này thiếu giới, 
có pháp tội lỗi, nhưng trong đám của người ấy có giới đức, có pháp tốt đẹp. Như thế 
gọi là người giữa xốp, xung quanh thịt chắc. Cây ở giữa xốp xung quanh thịt chắc 
như thế nào thì người ấy cũng như thế đó. 

- Người giữa lõi chắc, xung quanh có dác xốp ra sao? Có người trong đời này đầy 
đủ giới đức, có pháp tốt đẹp, nhưng phần đông trong bọn phá giới, có pháp ô trược. 
Như thế gọi là người giữa lõi chắc xung quanh có dác xốp. Cây giữa lõi chắc, xung 
quanh có dác xốp như thế nào thì người ấy cũng như thế đó. 

- Người giữa xốp, xung quanh dác cũng xốp ra sao ? Có người trong đời này là kẻ 
thiếu giới, có pháp ô trược; cho đến trong bọn của người ấy cũng thiếu giới, có pháp 
ô trược. Như thế gọi là người giữa xốp xung quanh dác cũng xốp. Cây giữa xốp xung 
quanh dác cũng xốp như thế nào thì người ấy cũng như thế đó. 



42 


Phân xiên minh 


- Người giữa lõi chắc xung quanh đều lõi chắc ra sao ? Có người trong đời này tự có 
giới đức và có pháp tốt đẹp; trong đám của người ấy cũng có giới đức và có pháp tốt 
đẹp. Như thế gọi là người giữa lõi chắc xung quanh đều lõi chắc. Cây giữa lõi chắc 
xung quanh đều lõi chắc như thế nào thì người ấy cũng như thế đó. 

Người tỷ như bốn thứ cây vẫn có hiện bày trong đời. 

133 . 

* Người chấp theo hình thức mà tin trọng trong sắc tướng ra sao? Có người trong đời 
này thấy hình sắc cao, không ốm, không mập, hình sắc có thể vóc đều đặn, hoặc hình 
sắc tốt đẹp không thể chê rồi chấp theo nội trong hình sắc đó mới phát ra sự tín ngưỡng. 
Như thế gọi là người chấp theo nội trong hình thức mà tín trọng trong sắc tướng. 

* Người chấp trong phần thinh, tín trọng theo phần thinh đó ra sao ? Có người trong 
đời này chấp theo trong phần thinh, bằng cách khen ngợi ân đức của người nói khuất 
lấp, bằng cách tán thán người khác trứ tác, bằng cách nưng bợ trước mặt người, bằng 
cách khen ngợi mà người khác đem đi quảng cáo với nhau rất nhiều rồi còn phát sanh 
sự tín trọng. Như thế gọi là người chấp nội trong phần thinh, tín trọng theo phần thinh. 

* Người chấp trong phần thê thảm, tín trọng theo phần thê thảm ra sao ? Có người trong 
đời này nhận thấy thê thảm bằng y, bát; nhận thấy thê thảm với chồ ở hoặc thê thảm với 
cách khổ hạnh, chấp nội trong phần thê thảm đó rồi mới phát sanh sự tín ngưỡng. Như 
thế gọi là người chấp trong phần thê thảm tín trọng theo phần thê thảm. 

* Người chấp nội trong pháp, tín trọng pháp ra sao? Có người trong đời này đầy đủ giới 
tịnh tuệ, chấp nội trong pháp, còn làm cho sự tín trọng phát sanh. Như thế gọi là người 
chấp trong phần pháp tín trọng pháp. 

134 . 

* Người hành tự lợi, không hành lợi tha ra sao? Có người trong đời này thành người tự 
đầy đủ giới không dẫn dắt người khác cho đặng đầy đủ giới. Tự đầy đủ tịnh, không dẫn 
dắt người khác cho đặng đầy đủ tịnh. Tự đầy đủ tuệ, không dẫn dắt người khác cho đặng 
đầy đủ tuệ. Tự đầy đủ giải thoát, không dẫn dắt người khác đến chồ giải thoát. Tự mình 
đến giải thoát tri kiến, không dẫn dắt người khác đến giải thoát tri kiến. Như thế gọi là 
người hành tự lợi, không hành lợi tha. 

* Người hành lợi tha, không hành tự lợi ra sao ? Có người trong đời này tự mình không 
đầy đủ giới mà dẫn dắt cho người khác đặng đầy đủ giới. Tự mình không đầy đủ tịnh 
mà dẫn dắt cho người khác đặng đầy đủ tịnh. Tự mình không đầy đủ tuệ mà dẫn dắt cho 
người khác đặng đầy đủ tuệ. Tự mình không đến bực giải thoát mà dẫn dắt người khác 
đến bực giải thoát. Tự mình không đến bực giải thoát tri kiến mà dẫn dắt cho người khác 
đến bực giải thoát tri kiến. Như thế gọi là người hành lợi tha mà không hành tự lợi. 

* Người hành tự lợi và lợi tha ra sao ? Có người trong đời này thành người tự đầy đủ giới 
rồi dẫn dắt cho người khác đặng đầy đủ giới. Thành người tự đầy đủ tịnh rồi dẫn dắt cho 
người khác cũng đầy đủ tịnh. Tự đầy đủ tuệ rồi dẫn dắt cho người khác cũng đầy đủ tuệ. 
Tự đầy đủ giải thoát rồi dẫn dắt cho người khác cũng đầy đủ giải thoát. Tự đầy đủ giải 
thoát tri kiến rồi dẫn dắt cho người khác đặng đầy đủ giải thoát tri kiến. Như thế gọi là 
người hành tự lợi và lợi tha. 

* Người không hành tự lợi và lợi tha ra sao? Có người trong đời này tự mình không đầy 
đủ giới và cũng không dìu dắt kẻ khác đến bực đầy đủ giới. Tự không đầy đủ tịnh và 
cũng không dìu dắt kẻ khác cho đặng đầy đủ tịnh. Tự không đầy đủ tuệ và cũng không 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhản Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


43 


dìu dắt cho người khác đến bực đầy đủ tuệ. Tự mình không đến bực giải thoát và không 
dẫn dắt người khác đến bực giải thoát. Tự mình không đến bực giải thoát tri kiến cũng 
không dẫn dắt người khác đến bực giải thoát tri kiến. Như thế gọi là người không hành 
tự lợi và lợi tha. 

135 . 

* Người tự tìm nóng nảy hiệp với sự vật làm cho mình nóng nảy ra sao ? 

Trong đời này có người lỏa thể, thiếu lễ độ, dùng phẩn, dùng phẩn dính tay, người 
mời lại thọ thực không đến, người kêu ngừng không ngừng, không thích vật thực mà họ 
dùng rồi đem lại, không thích vật thực mà họ hồi hướng đến ta, không nhận thọ thỉnh, 
không thọ com xúc trong nồi, không dùng com xúc từ trong nồi và trong chảo, không 
dùng vật thực chồ có cửa đất ngăn giữa, không dùng vật thực chồ có cục không thành 
ngăn giữa, không dùng vật thực mà có chài đâm tiêu ngăn giữa, không dùng vật thực 
của cả hai người đang ăn, không dùng vật thực của đàn bà có thai, không dùng vật thực 
của đàn bà đang cho con bú, không dùng vật thực của phụ nữ ở giữa đám nam, không 
dùng vật thực mà họ gom lại, không dùng vật thực của họ nuôi chó, không dùng vật thực 
có ruồi đậu từ chòm, không dùng cá thịt, không uống rượu men, nước rượu ngâm. 

Người ấy thọ thực chỉ một nhà, tự mình sống bằng một vắt com. Thành người ăn hai 
nhà, tự mình sống bằng hai vắt com,... thành người thọ thực bảy nhà, tự sống bằng bảy 
vắt com. Hoặc tự sống bằng cách vật thực họ sắp đặt một chồ, hoặc tự sống bằng vật 
thực họ sắp hai chồ... hoặc tự sống bằng vật thực mà họ sắp bảy chồ. 

Hoặc độ một ngày một bữa, hoặc độ hai ngày một bữa... hoặc độ bảy ngày một bữa. 
Hoặc người tim tòi hiệp với cách độ vật thực nữa tháng một lần, vẫn thấy rõ như vậy. 
Hạng đó, cũng có người ăn rau hoặc có người ăn luá tắt, có người ăn hột ý dỉ, có người 
ăn da dư, có người ăn mủ cây, có người ăn đọt lúa, có người ăn com cháy, có người 
dùng nước gạo, có người ăn cỏ, có người ăn cứt bò, sống theo gốc cây trong rừng, có 
người thường ăn trái cây rụng. Hoặc có người mặc vải bố, mặc bố trộn, mặc thứ vải họ 
bỏ, mặc vải bỏ theo thây ma, hoặc mặc vải bó ma, hoặc mặc vải vỏ cây, hoặc mặc da 
cọp, mặc da cọp rọc giữa, mặc nấm cây, mặc vỏ cây dưong, hoặc bận vải bằng trái cây, 
hoặc bận bằng tóc người, hoặc bận vải lông thú dữ, hoặc mặc vải lông chim cú, hoặc 
mặc vải lông chim cú mèo, hoặc nhổ tóc, hoặc nhổ râu, tìm hợp nhổ tóc râu, hoặc đứng 
không cần ngồi, hoặc thích khổ hạnh ngồi chồm hổm, hoặc đứng và đi kinh hành... trên 
sắt nhọn, thành tựu cách nằm trên sắt nhọn. Hoặc tìm sự tinh tấn trong cách xuống nước 
rửa tội lúc thì giò chiều lần thứ ba, hoặc tìm tòi hiệp với cách làm cho thân nóng và cho 
nóng khắp như thế thấy chẳng ít. 

Như vậy gọi là người tự làm cho nóng nảy và tìm kiếm hiệp với sự vật tự làm cho 
nóng nảy. 

* Người làm cho kẻ khác nóng nảy, tìm tòi sự vật làm cho kẻ khác nóng nảy ra sao? 
Có người trong đòi này giết dê, giết heo, giết chim, giết con chưong, sát chim thành thợ 
săn, thành dân hạ bạc, thành ăn cướp, ăn cướp sát nhân, thành người giết bò, thành người 
gác khám. Hoặc là có đám người khác làm nghề ác độc. Như thế gọi là người làm cho 
kẻ khác nóng nảy, tim tòi theo sự vật làm cho kẻ khác nóng nảy. 

* Người tự làm nóng nảy tìm tòi theo sự vật nóng nảy và làm cho người khác nóng nảy 
luôn tìm theo sự vật đế cho người khác nóng nảy ra sao ? 

Có người trong đời này làm vua đã hưởng ngôi cao sang đặc biệt. Hoặc làm phạm chí 
quân sư, người đó cho tạo hội trường mới phía đông của kinh đô, cạo râu tóc mặc da 
cọp luôn móng, thân thoa bằng đề hồ và dầu, gảy lưng bằng sừng con chưong và ngự 



44 


Phân xiên minh 


đến hội trường với hoàng hậu cùng phạm chí quân sư, người đó thành tựu sự ngủ nghĩ 
chồ đó, trên mặt đất lìa đồ trải; người vào trướng thoa đồ xanh. Đức vua còn sống bằng 
sữa bò vú một phía của con bò nái mà có con giống như bò nái (tức là bò mẹ trắng bò 
con cũng trắng, bò mẹ đỏ bò con cũng đỏ). Hoàng hậu sống bằng sữa cái vú thứ hai của 
bò đó. Phạm chí quân sư sống với sữa cái vú thứ tư đó. Còn bò con thì uống sửa dư của 
đức vua. 

Nhóm của ông giết bò đực bao nhiêu để cúng bùa, giết bò nghé cái bao nhiêu để cúng 
bùa; giết trừu bằng bao nhiêu để cúng bùa; giết dê bao nhiêu đây để cúng bùa, giết chừng 
bao nhiêu ngựa đây để cúng bùa. Đốn cây chừng bao nhiêu đây để lập đàn, chọc giây 
tòng chừng bao nhiêu đây hầu lợi ích cho sự che lợp. Neu người nào thành đày tớ, kẻ 
tay sai, thành người trong ban tổ chức của đức vua, người đó bị hành phạt oai hiếp khóc 
nước mắt đầy mặt phải làm việc khắp hết. 

Như thế gọi là người tự làm nóng nảy, tìm sự vật tự làm nóng nảy, làm cho người 
khác nóng nảy và tìm theo sự vật làm cho người khác nóng nảy. 

* Người không làm cho ta nóng nảy, không tìm sự vật tự làm nóng nảy, không làm cho 
người khác nóng nảy và cũng không tìm sự vật làm cho người khác nóng nảy ra sao? 

Người không tự làm nóng nảy, không làm cho người khác nóng nảy, không còn dục 
vọng diệt trừ phiền não là người mát mẻ hưởng an vui tự đặc biệt trong đời hiện tại. 

Như Lai ra trong đời này thành bực ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhon Sư, Phật, 
Thế Tôn. Ngài tự biết tột đem ra truyền bá pháp, trước sau và chặng giữa đều hay, gồm 
đủ ý nghĩa văn chưong, tuyên bố phạm hạnh trong sạch đầy đủ hoàn toàn. 

Quan đại thần hoặc con quan đại thần hoặc người sanh trong một dòng giống nào nếu 
nghe pháp ấy, người đó khi nghe pháp ấy rồi vẫn có sự tín ngưỡng với Như Lai. Y do 
nhờ sự tín ngưỡng mới suy xét nhận thấy như vầy: Người thế tục trong đường lối bụi 
bặm, xuất gia là dịp rất tốt, cách mà ta ở trong gia đình sẽ hành tịnh hạnh chuyên môn 
như là ốc xa cừ chùi cho sạch sẽ rất khó đặng thế nào. Ta nên cạo râu tóc, mặc ca-sa ra 
khỏi nhà, xuất gia thành nhà tu, bực không môn. Như thế với khi khác họ bỏ phần com 
nhiều hoặc ít, bỏ thân thuộc ít hoặc nhiều, cạo râu tóc mặc ca-sa ra khỏi nhà, xuất gia 
thành bực xuất gia không môn. 

Người đó thành người đã tu như thế đầy đủ giới hạnh của chư Phíc-khú trừ sát sanh 
thành người tránh xa sự sát sanh. Bỏ côn, bỏ gưom giáo, có sự tàm, có sự thưong mến, 
có tâm bi, mong mỏi lợi ích liên quan với chúng sanh. Bỏ sự trộm cướp thành người xa 
lìa trộm cướp, chỉ ăn đồ họ cho, cần dùng đồ họ cho, tự không làm thành người trộm 
cướp, thành người trong sạch. Bỏ nghiệp trái nghịch với phạm hạnh, hành theo phạm 
hạnh, có cách xa lìa nghiệp trái với phạm hạnh, dứt tuyệt sự dâm dục của người thế gian. 
Bỏ vọng ngôn, xa lìa cách vọng ngôn; chỉ nói thật, thường duy trì lời chắc chắn. Có cách 
nói bền vững không nói buông thả, không nói gạt, bỏ lưỡng thiệt, nghe đây không đem 
nói kia, không đem nói đây mà làm cho đám này chia rẽ nhau. 

Hoặc nghe kia không đem lại nói đây mà làm cho đám người đó chia rẽ, hoặc thường 
nhon chia rẽ nhau. Hoặc đung đúc cho người hòa hợp nhau, hoan hỷ với sự hòa hợp 
nhau, ưa sự hòa hợp nhau, hoan hỷ với sự hòa hợp nhau, hớn hở với nhóm người hòa 
hiệp nhau, tường thuật những điều cho người hòa hợp nhau. 

Bỏ nói ác, xa lìa ác khẩu chỉ nói những lời không tội lỗi vừa tai, bằng cách đắc nhân 
tâm của dân chúng, phần nhiều người ưa mến vừa lòng. Bỏ lời thêu dệt, chừa bỏ tuyệt 
lời ỷ ngữ, nói phải thời, chỉ nói lời chon thật, nói đúng lý, nói đúng pháp, nói đúng luật, 
chỉ nói lời có căn cứ, có chồ dẫn chứng, có chồ hiệp với lợi ích hợp thời. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhản Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


45 


Người đó là bực chừa tuyệt khỏi cách xa lìa mầm móng và giống nòi. Thành bực độ 
một bữa, chừa cách độ tối, tránh khỏi ăn phi thời. Xa lìa múa hát âm nhạc và cũng không 
coi cách chơi trái với tông giáo, xa lìa sự trang sức và đeo mang tràng hoa bông thơm, 
đồ thoa da, những đồ sáp chưng dọn thân, trách xa chồ nằm ngồi cao rộng, tránh thọ 
vàng bạc, xa lìa thọ lúa gạo sống, tránh thâu phụ nữ đồng nữ, tránh thâu tớ nam tớ nữ, 
tránh thọ lãnh dê trừu, tránh thọ lãnh gà và heo, tránh thọ lãnh voi trâu lừa ngựa, tránh 
thọ lãnh ruộng rẫy và đất vườn, tránh xa lãnh xứ và sai khiến, tránh xa sự mua bán, tránh 
xa gian dối cách đo lường. Xa lìa cách gian trá với sự thâu hối lộ bằng cách làm đồ giả 
mạo, tránh xa sự chém giết, xòng xiềng, hăm dọa lấy của, ăn cướp có bè đảng và la hét. 

Y là bực thích cà-sa tùy thân, đi bát để giúp bụng, y gìn giữ tám món phụ tùng sắp đi 
theo hướng muốn đi. Chim có cánh có sự nghiệp chỉ là cánh của mình mà thôi, cũng bay 
đi theo hướng muốn đi như thế nào thì y cũng như thế đó; vẫn vui thích y để hộ thân, đi 
bát dành để trợ bụng, gìn giữ bao nhiêu phụ tùng sắp đi theo hướng muốn đi. Y có giới 
đặc biệt thời hưởng trong phần an vui chẳng lỗi bên trong. 

Mắt thấy sắc y không chấp theo sắc tướng hiện bày, không thành người chấp theo y 
báo. Tất cả pháp bất thiện như là tham ác, sân độc tươm theo kẻ không thu thúc môn 
quyền như là con mắt ấy vẫn không thu thúc nhãn quyền chính là con mắt. Mắt nào làm 
nhơn để hành thu thúc nhãn quyền chính là con mắt. vẫn giữ gìn quyền là gìn giữ nhãn; 
đi đến sự thu thúc quyền chính là thu thúc con mắt. 

Tai nghe tiếng... tâm biết cảnh pháp, rồi không thành người chấp theo hình thức, 
không chấp theo y báo, tất cả pháp bất thiện nhơ bẩn như là tham ác, buồn rầu sẵn tươm 
theo kẻ không thu thúc quyền tức là không thu thúc tâm; như là tâm nào hành đặng thu 
thúc quyền, chính là tâm đó vẫn thu thúc quyền đó. vẫn đến sự thu thúc quyền, chính là 
thu thúc tâm đó. Y đã hợp với quyền thu thúc đặc biệt, hưởng chỉ phần an vui mà những 
phiền não chảy ra đặng. 

Y hành lướt đến sự biết khắp, tiến hành lương tri với tất cả sự lay động, lương tri với 
sự đắp y mang bát, hành lương tri với sự ẩm thực, hành lương tri trong khi đại tiểu, thật 
hành lương tri với sự đại tiểu oai nghi, người hiệp với giới đặc biệt, hợp với quyền thu 
thúc đặc biệt hợp với chánh niệm lương tri đặc biệt ấy và hiệp với tri túc đặc biệt, vẫn 
hưởng nơi nương vắng lặng là rừng bụi núi triền hang, nghĩa địa, đất hoang, nơi trống, 
đồng cỏ. Y sau khi đi bát dùng rồi ngồi tịnh ngay thân, bổ túc chánh niệm chặt chẽ, y bỏ 
tham ác đặng, tâm vẫn xa lìa tham ác, còn làm cho tâm trong sạch lìa khỏi tham ác, bỏ 
sự trở ngại là sân độc, đã bỏ sự trái nghịch tức là sân độc, có tâm không ép bức, có tâm 
tế trợ lợi ích liên quan với tất cả chúng sanh, còn làm cho tâm trong sạch lìa trở ngại là 
sân độc và bỏ hôn trầm thùy miên thành người xa lìa hôn trầm thùy miên, có tư tưởng 
sáng suốt, có chánh niệm lương tri, còn làm cho tâm lìa hôn trầm thùy miên. Bỏ phóng 
dật thành người có tâm không tán loạn, bực có tâm yên tịnh trong phần trong. Còn làm 
cho tâm trong sạch lìa trạo hối 2 , bỏ hoài nghi, vượt khỏi hoài nghi đặng. Khỏi cần nói 
tại sao tất cả pháp thiện làm cho tâm trong sạch xa lìa hoài nghi. Y bỏ pháp cái đặng rồi 
vắng lặng lìa tất cả dục, vắng lặng lìa tất cả pháp bất thiện vào đến sơ thiền có tầm, tứ, 
hỷ, lạc, định. 

Sanh từ thê thảm thành tựu oai nghi, vì vắng lặng tầm tứ vào nhị thiền. Tâm càng 
trong sạch, thành pháp độc lập phần trong không có tầm tứ, chỉ còn hỷ lạc sanh từ tịnh. 

vẫn thành tựu oai nghi do chán nản pháp hỷ, thành người có tâm xả, có chánh niệm 
lương tri và hưởng lạc bằng thân vào đến tam thiền. 


2 Trạo hối tức Điệu hối. 




46 


Phân xiên minh 


Theo đây, chư thánh nhắc rằng là người có tâm xả, có chánh niệm ở yên vui như thế, 
thành tựu oai nghi bỏ khổ bỏ vui đặng do bỏ khổ lạc vì trước đã diệt ưu hỷ rồi vào đến 
tứ thiền không có khổ lạc, có niệm trong sạch sanh từ xả, khi tâm đặng tịnh sạch sẽ trong 
trẻo, không có phiền não, xa lìa tùy phiền não dĩ nhiên dịu dàng thích hợp công chuyện 
không lay động như thế, người chú tâm theo túc mạng thông người có thể nhớ đặng 
nhiều kiếp sống như là 1 đòi, 2 đời, 3 đời, 4 đòi, 5 đời, 6 đời, 7 đời, 8 đời, 9 đòi, 10 đời, 
30 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 1000 đời, một ức đời, hoặc luôn nhiều tiểu kiếp, trung 
kiếp, đại kiếp. 

Biết rằng đời ấy ta tên đó nhà cửa như thế, có màu da như thế, có vật thực như thế, 
hưởng khổ vui như thế, có tuổi thọ bao nhiêu đó, khi chết lìa đời đó rồi đặng đi sanh cõi 
kia. Đời đó ta có tên như thế, nhà cửa như thế, có nước da nhan sắc như thế, hưởng khổ 
vui như thế, hưởng thọ như thế, khi ta tử biệt đời kia đặng sanh lại đời này. Ta nhó đặng 
nhiều đòi trước luôn cả thái độ cho đến rộng rãi với cách như thế. 

Phíc-khú đó khi tâm tịnh trong sạch, trong trẻo không phiền não, xa lìa tùy phiền não 
yếu ớt thông thường, vững vàng thích hợp công chuyện cho đến không lay động như 
thế. Y phải chăm tâm cho biết tâm và những chúng sanh hóa sanh. Y thấy đám chúng 
sanh đang tử biệt và đang tục sinh 3 , sang hèn có màu da nhan sắc tốt xấu, bị khổ hưởng 
vui. 

Bằng thiên nhãn trong trẻo hon con mắt nhân loại, rõ biết nhóm chúng sanh do theo 
nghiệp là những chúng sanh này có thân nghiệp ác, khẩu nghiệp ác, ý nghiệp ác chê bai 
bực thánh thành tà kiến, chấp theo hành động tà kiến. Sau khi chết đến khổ thú, bàng 
sanh, ngạ quỉ và địa ngục. 

Còn những chúng sanh có thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện không 
chê bai thánh nhân, đó là chánh kiến, tín ngưởng theo chánh kiến. Sau khi chết đến cõi 
vui, thiên đường như thế. 

Người vẫn thấy chúng sanh chết rồi tục sinh đặng sang hèn, có màu da tốt xấu, hưởng 
khổ lạc. Bằng thiên nhãn trong sạch hon con mắt nhon loại vẫn thấy các chúng sanh 
chạy theo nghiệp như thế. Khi tâm tịnh trong sạch không phiền não, xa lìa tùy phiền não 
đặng pháp thường mềm dịu thích dụng, đình trụ không lay động như thế. Y chăm chú 
tâm để đặng lậu tận thông mới tỏ ngộ đây là khổ, đây là nhân khổ, đây là diệt khổ, đây 
là đường lối tiến hành đi đến diệt khổ. 

vẫn biết rõ theo thứ này là lậu, vẫn biết rõ theo sự thật đây là lậu, đây là nhân sanh 
lậu, đây là diệt lậu, đây là điều tiến hành đến diệt lậu. 

Khi y thấy biết cách này tâm thoát ly dục lậu, thoát ly hữu lậu, thoát ly vô minh lậu. 
Khi tâm đã thoát ly thi có tuệ nhận hiểu rõ thấu rằng sự sanh đã cùng tột, phạm hạnh đã 
thành, thành tựu sự đáng làm rồi, không còn việc nào khác. 

Như thế gọi là người không làm tự nóng nảy, không tìm theo sự vật làm tự nóng nảy 
và cũng không làm cho người khác nóng nảy, cũng không tìm theo sự vật làm cho người 
khác nóng nảy. 

* Người không tự làm nóng nảy luôn không làm cho người khác nóng nảy ra sao ? 
Người không tự làm nóng nảy luôn không làm cho người khác nóng nảy là người không 
có ái, đã diệt phiền não, người đã mát mẻ rồi, vẫn là người hưởng an vui, tự đặc biệt, 
thành tựu oai nghi trong đời hiện đại. 

136 . 

* Người có ái dục ra sao ? Người nào chưa trừ ái dục, như thế gọi là người có ái dục. 


3 Tục sinh hay tái tục 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhản Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


47 


* Người có sân ra sao ? Người nào chưa trừ sân đặng. Như thế gọi là người có sân. 

* Người có si ra sao? Người nào chưa trừ si đặng. Như thế gọi là người có si. 

* Người có ngã mạn ra sao? Người nào chưa trừ đặng ngã mạn. Như thế gọi là người có 
ngã mạn. 

137 . 

* Người đặng thiền chỉ trong phần trong nhưng không đặng tuệ tỏ ngộ pháp tức là tuệ 
trưởng ra sao? Có người trong đời này đắc thiền đến đồng sắc, hoặc đến đồng vô sắc. 
Nhưng không đặng đạo siêu thế hoặc quả siêu thế. Như thế gọi là người đắc thiền chỉ 
trong phần trong nhưng không đặng tuệ tỏ ngộ pháp như là tuệ trưởng. 

* Người có trí tuệ thấy rõ pháp như là tuệ trưởng nhưng bên trong không đắc thiền chỉ 
ra sao? Có người trong đời này thành người đắc đạo quả siêu thế. Nhưng không đắc 
thiền đến đồng sắc, hoặc đến đồng vô sắc. Như thế gọi là người có tuệ thấy rõ pháp như 
là tuệ trưởng, nhưng bên trong không đắc thiền chỉ. 

* Người đắc thiền chỉ bên trong và đắc luôn tuệ trưởng quán bên ngoài ra sao? Có 
người trong đời này là bực đắc thiền đến đồng sắc, hoặc đến đồng vô sắc. Thành người 
đắc đạo quả siêu thế. Như thế gọi là người đắc thiền chỉ bên trong và đắc luôn tuệ trưởng 
quán bên ngoài. 

* Người không đặng thiền chỉ bên trong và cũng không đắc tuệ trưởng quán thấy rõ 
pháp ra sao? Có người trong đòi này không phải là người đắc thiền chỉ đến đồng sắc, 
hoặc đến đồng vô sắc, cũng chẳng phải người đắc đạo quả siêu thế. Như thế gọi là người 
chẳng phải bực đắc thiền chỉ bên trong và cũng chẳng phải bực đắc tuệ tỏ ngộ pháp như 
là tuệ trưởng. 

138 . 

* Người đi xuôi chiều hướng ra sao? Có người trong đời này vẫn hưởng dục, vẫn làm 
nghiệp nho bẩn. Như thế gọi là người đi xuôi theo chiều hướng. 

* Người đi ngược chiều ra sao ? Có người trong đời này, không hưởng dục và cũng không 
làm nghiệp nho bẩn, người đó dù cho có khổ, có buồn mặt đượm nước, đang khóc lóc; 
nhưng người ấy vẫn còn hành động trong sạch đầy đủ. Như thế gọi là người đi ngược 
chiều. 

* Người đã tự lập ra sao ? Có người trong đời này sanh ra do hết năm triền thấp viên tịch 
trong đời ấy, cố nhiên không trở lại thế giới đó. Như thế gọi là người đã tự lập. 

* Người qua đến bờ phạm chi ra sao? Có người trong đời này đã hành tỏ ngộ đến tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, lậu không còn bởi tuyệt tất cả lậu, do sự hiểu tột, thành tựu oai 
nghi trong đời hiện đại. Như thế gọi là người qua đến bờ phạm chí. 

139 . 

* Người ít nghe không đặng lợi ích do nghe ra sao? Nói nghe đây tức là đặng nghe chín 
loại pháp như là: Khế kinh, Trùng tụng, Văn pháp, Tác phúng tụng, Tự thuyết, Bổn sự, 
Bổn sanh, Vị tằng hữu, Phương quảng. Bởi người trong đời ít đặng nghe nên không hiểu 
pháp lý, thời ít đặng hành vừa thích hợp pháp. Như thế gọi là người ít nghe không đặng 
lợi ích do nghe. 

* Người ít nghe mà lợi ích do nghe ra sao? Nói nghe đây tức là đặng nghe chín loại pháp 
như là: Khế kinh, Trùng tụng, Văn pháp, Tác phúng tụng, Tự thuyết, Bổn sự, Bổn sanh, 



48 


Phân xiên minh 


Vị tằng hữu, Phương quảng. Bởi người trong đời ít nghe, nhưng biết nghĩa lý của kinh 
và hành thích hợp với pháp. Như thế gọi là người ít nghe mà đặng lợi ích do nghe. 

* Người đa văn mà không lợi ích do nghe ra sao? Văn đây tức là Khế kinh, Trùng tụng, 
Văn pháp, Tác phúng tụng, Tự thuyết, Bổn sự, Bổn sanh, Vị tằng hữu, Phương quảng; 
của người đa văn mà người đó không biết ý nghĩa pháp lý nhiều và không hành vừa 
thích họp với pháp. Như thế gọi là người đa văn nhưng không lợi ích do nghe. 

* Người đa văn và lợi ích do nghe ra sao? Đa văn đây tức là Khế Kinh, Trùng Tụng, Văn 
Pháp, Tác Phúng Tụng, Tự Thuyết, Bổn Sự, Bổn Sanh, Vị Tằng Hữu, Phương Quảng; 
cũng của người trong đời này biết ý nghĩa pháp lý nhiều, thành người hành thích hợp 
theo pháp. Như thế gọi là người đa văn và lợi ích do nghe. 

140 . 

* Người thành Sa môn không lay động ra sao? Có người trong đời này gọi là bực dự lưu 
do sự đã dứt tam triền thời không sa vào ác đạo, khổ thú; thành người nhất định, thành 
người sẽ đắc chứng sau này. Như thế gọi là người thành Sa môn không lay động. 

* Bực Sa môn như sen bá biện ra sao? Có người trong đời này gọi là bậc Nhất lai do dứt 
tam triền làm cho tham ái, sân, si càng nhẹ. Neu trở lại đời này chỉ một lần đó thôi, thời 
sẽ làm cho tột hết khổ. Như thế gọi là bực Sa môn như sen bá biện. 

* Bực Sa môn như sen trắng ra sao? Có người trong đời này sanh ra do dứt tuyệt năm 
triền thấp và sẽ viên tịch nơi cõi Phạm thiên, cố nhiên không trở lại thế giới ấy. Như thế 
gọi là bực Sa môn như sen trắng. 

* Bực Sa môn ôn hòa trong hành Sa môn ra sao? Có người trong đời này đã tự hiếu tột, 
đã vào đến tịnh giải thoát, tuệ giải thoát, lậu không còn do đã dứt tất cả lậu, trọn thành 
tựu oai nghi trong đời hiện đại. Như thế gọi là người Sa môn ôn hòa trong chúng Sa 
môn. 

Dứt Xiên minh phần tứ 

Xiển minh phần ngũ 

Ngũ chủng nhân 

141 

* Bao nhiêu chủng người đã trình bày mà người nào phạm luật nóng nảy và cũng không 
biết tịnh giải thoát, tuệ giải thoát, sự thật như thế nào là những pháp để diệt trừ bất thiện 
ác xấu có thể phát sanh ngay cho người đó quyết hẳn khởi bày mà bực trưởng lão phải 
chê trách đều do nguyên nhân lậu mới có ra phạm luật và nóng nảy. 

Lành thay, quí thay, Ngài nên chừa bỏ lậu hầu làm cho tâm trí tiến hóa như thế mới 
khỏi lỗi không biết, gọi là sẽ tiến hóa đồng bằng bực người thứ năm. 

* Người nào phạm luật mà không nóng nảy và cũng không biết tịnh giải thoát, tuệ giải 
thoát, sự thật như thế nào là những pháp để diệt trừ bất thiện ác xấu có thể phát sanh cho 
người đó quyết hẳn khởi bày mà bực trưởng lão phải chê trách, đều do nguyên nhân lậu 
mới có ra phạm luật nhưng không nóng nảy. Lành thay, quí thay, ngài nên chừa bỏ lậu 
là nguyên nhân phạm luật và bày trừ lậu hầu làm cho tâm trí tiến hóa. Như thế mới khỏi 
lỗi không biết, gọi là sẽ tiến hóa đồng bằng bực người thứ năm. 

* Người nào không phạm luật mà nóng nảy và cũng không biết tịnh giải thoát, tuệ giải 
thoát, sự thật như thế nào là những pháp để diệt trừ bất thiện ác xấu có thể quyết sanh 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhãn Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


49 


cho người đó hẳn khởi bày mà bực trưởng lão phải chê trách, đều do nguyên nhân lậu 
mới có ra nóng nảy. Lành thay, quí thay, ngài nên chừa bỏ lậu là nhân nóng nảy và bày 
trừ lậu hầu làm cho tâm trí tiến hóa. Như thế mới khỏi sai lầm gọi là sẽ tiến hóa đồng 
bằng bực người thứ năm. 

* Người nào mà không phạm luật và không nóng nảy nhưng không biết tịnh giải thoát, 
tuệ giải thoát, sự thật như thế nào là những pháp để diệt trừ bất thiện ác xấu có thể phát 
sanh cho người đó quyết hẳn có thể khởi bày mà bực trưởng thượng hằng chê trách đều 
do nguyên nhân lậu mới phát sanh ra phạm luật và nóng nảy không thể có với người đó. 
Y hằng bày trừ lậu là nguyên nhân sanh ra phạm luật và nóng nảy, hầu làm cho tâm trí 
tiến hóa. 

Như thế mới khỏi lỗi không biết, gọi là sẽ tiến hóa đến đồng bằng bực người thứ năm. 

Những bốn chủng người ấy mà người thứ năm đây vẫn tường thuật dạy như thế, hằng 
dạy như vậy thứ lớp cho đến dứt hết lậu. 

142 . 

* Người cho rồi coi rẻ ra sao? Có người trong đời này tặng, y, bát, thuốc men, nhà cửa 
và đồ phụ tùng với người nào rồi nói với người khác như vầy: “Người ấy chỉ đặng có 
cách lấy của người ta cho”. Như thế gọi là người cho rồi coi rẻ. 

* Người coi rẻ với cách ở chung ra sao ? Có người trong đòi này tự mình ở chung với 
người nào đến hai hoặc ba năm, thì coi rẻ người kia bằng cách do ở chung. Như thế gọi 
là người coi rẻ với cách ở chung. 

* Người dễ tin ra sao ? Có người trong đời này khi nghe ai khen người khác hoặc chê 
người khác liền tin theo. Như thế gọi là người dễ tin. 

* Người nghi hoặc ra sao? Có người trong đời này đức tin không vững vàng, không chắn 
chắn sự tin cậy, sự thương không cương quyết, sự tín ngưỡng không cương quyết. Như 
thế gọi là người nghi hoặc. 

* Người ngu si khờ khạo ra sao? Có người trong đời này không biết pháp thiện, không 
biết pháp đáng chê trách, pháp không đáng chê trách, không thấy pháp ty hạ, pháp tinh 
vi; không biết pháp tỷ thí trắng đen. Như thế gọi là người ngu si khờ khạo. 


Người như chiến sĩ có năm ra sao? 

143 . 

Ngũ chủng chiến sĩ: 

- Trong đời này có chiến sĩ vừa thấy vọi bụi liền ngừng chuẩn sát, không kềm vững, 
không thể đối địch. Chiến sĩ như thế là người thứ nhất vẫn có hiện bày trong đời. 

- Có chiến sĩ khác vừa thấy vọi bụi còn ráng chịu, nhưng khi thấy chót cờ liền ngừng 
chuẩn sát, không vững vàng, không thể đối địch. Như thế là người chiến sĩ thứ hai 
vẫn có hiện bày trong đời. 

- Có chiến sĩ khác nữa vừa thấy vọi bụi còn ráng chịu, thấy chót cờ vẫn còn ráng chịu. 
Nhưng vừa thấy binh đội 0 ạt tiến, liền ngừng chuẩn sát mà không vững vàng, không 
thể đối địch. Chiến sĩ trong đời này nếu có như vậy thuộc về người thứ ba, vẫn có 
hiện bày trong đời. 

- Có chiến sĩ khác nữa, thấy vọi bụi vẫn ráng chịu, thấy chót cờ vẫn ráng chịu, đến khi 
nghe tiếng binh đội 0 ạt cũng vẫn còn ráng chịu. Nhưng vừa bị thương dù chút đỉnh 



50 


Phân xiên minh 


vẫn bức rức, rộn ràng. Thấy chiến sĩ như thế là người thứ tư vẫn có hiện bày trong 
đời. 

- Còn có chiến sĩ khác nữa, thấy vọi bụi, ngọn cờ, nghe tiếng binh đội 0 ạt, bị thương 
dù chút đỉnh cũng vẫn ráng chịu. Chiến sĩ như thế mới thắng giặc đó đặng, gọi là 
người chiến sĩ thứ năm vẫn có hiện bày trong đời này. 

Năm hạng người chiến sĩ này vẫn có hiện bày trong đời. 

144 . 

Người tỷ như năm hạng chiến sĩ có hiện bày trong Phíc-khú Tăng chẳng khác. 

Năm hạng Phíc-khủ đó ra sao? 

- Có Phíc-khú trong tông giáo này chỉ vừa thấy vọi bụi liền chìm trong tà tư duy; liền 
ngừng nghỉ chẳng kềm chế đặng, không tiến tới phạm hạnh, hiện bày người khiếp 
nhược cùng giới luật rồi xin hoàn tục thành người thường. 

Vậy chứ vọi bụi của Phíc-khú đó cách nào? Tức là nghe đồn rằng làng xóm tên đó 
có đàn bà con gái, sắc đẹp đáng thương, đáng mến, có nước da và hình vóc rất đẹp. 
Phíc-khú đó vừa nghe tin ấy liền chìm vào tà tư duy phải ngưng không thể vững vàng, 
không thể tu luôn phạm hạnh đặng mới hiện bày là kẻ thiệt lực bạc nhược với điều 
học rồi xin hoàn tục biến chuyển thành người hèn. Như thế gọi là vọi bụi của Phíc- 
khú đó; cũng như chiến sĩ vừa thấy vọi bụi liền ngừng chuẩn sát, hết vững vàng không 
thể vào đối địch như thế nào thì Phíc-khú đã nói cũng như thế đó. 

Người như thế có gặp hiện bày trong đời này, người tỷ như chiến sĩ thứ nhất vẫn 
có trong Tăng Phíc-khú. 

- Có Phíc-khú khác nữa như là có vị Phíc-khú trong tông giáo này đã thấy vọi bụi vẫn 
còn ráng chịu đặng; nhưng vừa thấy ngọn cờ liền chìm trong tà tư duy liền nghỉ không 
tiến nữa đặng, không thể tu phạm hạnh luôn mới hiện bày là người khiếp nhược với 
điều học rồi xin hoàn tục trở về làm người thường. 

Ngọn cờ của Phíc-khú đó là chi? Như là Phíc-khú trong tông giáo này khởi nghe 
đồn trong làng xóm tên đó có đàn bà con gái sắc đẹp đáng xem đáng mến, đầy đủ 
màu da sắc đẹp. Nhưng khi y đặng thấy đàn bà con gái sắc đẹp đáng xem đáng mến 
đầy đủ nước da và hình vóc đẹp tự nhiên liền chìm trong tà tư duy, không thể duy trì 
tu luôn đến phạm hạnh liền hiện ra khiếp nhược với điều học mới xin hoàn tục trở 
thành người thường. Như thế gọi là ngọn cờ của Phíc-khú ấy. 

Chiến sĩ mà thấy vọi bụi còn ráng chịu đặng nhưng vừa thấy ngọn cờ liền ngừng 
chuẩn sát mà không đặng vững vàng chẳng có thể vào đối địch đặng như thế nào thì 
Phíc-khú đó cũng như thế ấy. 

Người tỷ như chiến sĩ thứ hai vẫn có hiện bày trong Tăng Phíc-khú. 

- Còn có Phíc-khú Tăng khác nữa như là có vị Phíc-khú trong tông giáo này thấy vọi 
bụi, ngọn cờ còn ráng chịu đặng, nhưng chỉ vừa nghe tiếng 0 ạt của lực lượng binh 
đội vang rền liền chìm trong sự nghỉ ngợi sai, ngừng không vững chịu đặng, không 
đủ sức tiếp tục phạm hạnh, liền hiện ra người khiếp nhược với điều học rồi xin xả 
giới trở về thường nhơn. 

Cách nghe tiếng 0 ạt lực lượng binh đội của Phíc-khú đó là chi? Tức là phụ nữ 
trong đời này tìm Phíc-khú nơi chốn rừng bụi hoặc nơi nhà vắng, cười mơn, trêu ghẹo, 
giao đàm, mạn tiếu mới chìm trong suy nghĩ bậy, không còn vững đặng, chẳng có thể 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhản Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


51 


tiếp tục phạm hạnh nữa liền hiện bày khiếp nhược với điều học rồi xin xả giới về 
thường nhơn. Như thế gọi là cách nghe lực lượng binh đội 0 ạt của Phíc-khú đó. 

Chiến sĩ thấy vọi bụi, ngọn cờ còn ráng chịu đựng, nhưng đến khi nghe tiếng 0 ạt 
của lượng lực binh đội địch liền ngừng chuẩn sát, không yên trụ, chẳng dám vào đối 
địch như thế nào, thì Phíc-khú đó cũng như thế ấy, người trong đời này thấy gặp như 
thế còn so sánh chiến sĩ thứ ba, vẫn có hiện bày trong Phíc-khú Tăng. 

- Còn Phíc-khú Tăng khác nữa, như là có vị Phíc-khú trong tông giáo này thấy vọi bụi, 
ngọn cờ và đặng nghe tiếng lực lượng binh đội 0 ạt vẫn còn ráng chịu. Nhưng đến khi 
bị thương chút đỉnh thì bức rức nóng nảy bò càng, bò niểng. 

Cách bị thương chút đỉnh của Phíc-khú đó ra sao? Tức là có phụ nữ trong đời này 
tìm Phíc-khú trong rừng, cội cây, nhà vắng, rồi ngồi gần khít, nằm gần khít ôm xiết 
Phíc-khú đó. Cách bị phụ nữ ngồi sát, nằm sát, ôm xiết cũng không xả giới không 
hiện bày là người hèn nhát, mới hành dâm. Như thế gọi là cách bị thương chút đỉnh 
của Phíc-khú đó. 

Chiến sĩ thấy vọi bụi, ngọn cờ, nghe tiếng binh đội rần rộ còn ráng chịu đặng; 
nhưng mà bức rức nóng nảy bò càng bò niểng do bị thương chút đỉnh như thế nào thì 
Phíc-khú đó cũng như thế ấy, người mà thấy như vậy vẫn có hiện trong đời. Bực tỷ 
như chiến sĩ thứ tư đây vẫn có hiện bày trong Tăng Phíc-khú. 

- Còn Phíc-khú Tăng khác nữa như là có vị Phíc-khú trong tông giáo này thấy vọi bụi, 
ngọn cờ, nghe tiếng lực lượng binh đội vang dội và bị thương chút đỉnh cũng vẫn chịu 
đựng, người đó thắng trận giặc ấy đặng, gọi là người thắng trận đặc biệt. Như thế mới 
hẳn là thắng trận đắc chứng. 

Cách thắng trận của Phíc-khú đó như thế nào? Tức là có phụ nữ trong đời này tìm 
Phíc-khú ở trong rừng, ở cội cây hoặc nhà trống vắng vẻ rồi ngồi gần, nằm gần, ôm 
xiết Phíc-khú đó. Mà Phíc-khú đó bị phụ nữ ngồi, nằm gần, ôm xiết chắc rồi tuốt vuột 
đi khỏi trốn luôn theo ý. Phíc-khú đó vẫn hưởng chồ nương vắng lặng như là rừng, 
cội cây, núi, trên chót, trong hang, mã lạng, bóng mát, chồ trống, đống cỏ; Y đi vào 
rừng ẩn bóng cây hoặc nhà trống vắng vẻ rồi ngồi kiết già, mình ngay thẳng vững 
niệm, thẳng thớm, y vẫn trừ tham ác trong đời, có tâm xa lìa tham ác đặng thành tựu 
oai nghi. Tâm trong sạch lìa tham ác, bỏ giận hờn là sân độc rồi tâm không ép uổng, 
có sự tương tế bằng cách lợi ích liên quan cả chúng sanh, thành tựu oai nghi, tâm 
trong sạch lìa giận hờn là sân độc, trừ hôn trầm thuỳ miên, thành người tránh xa hôn 
trầm, thuỳ miên. Tư tưởng sáng suốt, có chánh niệm lương tri, thành tựu oai nghi. 

Tâm trong sạch lìa hôn trầm thuỳ miên, trừ trạo hối thành người không tán loạn, 
đến bực vắng lặng thân trong thân. Còn làm cho tâm trong sạch lìa trạo hối, trừ hoài 
nghi, vượt khỏi hoài nghi, không thành người có cách nói rằng thứ nào trong tất cả 
pháp thiện còn làm cho tâm trong sạch khỏi hoài nghi. Phíc-khú trừ cái, những thứ 
đó là tuỳ phiền não của tâm, có thể làm cho tuệ yếu ớt đặng, mà vắng lặng ly tất cả 
dục, xa lìa chư bất thiện vào đến sơ thiền có tầm tứ hỷ và lạc sanh từ tịnh; thành tựu 
oai nghi do sự vắng lặng tầm tứ đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vẫn thành tựu oai 
nghi. 

Phíc-khú đó khi tâm trong sạch thanh tịnh không có phiền não như ngọn đồi, xa 
lìa tuỳ phiền não thành lẽ thường mềm dịu vừa việc làm, đã vững vàng, đặng sự không 
lay động như thế. Tâm còn chăm chú vào thiền thành cơ qua trừ hết tất cả lậu. 

Y vẫn biết theo sự thật như vầy, đây là khổ, đây là tập khổ, đây là diệt khổ, đây là 
đường lối tiến hành đến diệt khổ. vẫn biết theo sự thật như vầy: Những thế là lậu, 



52 


Phân xiên minh 


đây là nhân phát sanh của lậu, đây là sự diệt lậu, đây là điều mà tiến hành đi đến diệt 
lậu. Khi y biết chắc nhu thế nhận thấy nhu thế, tâm thoát ly ra ngoài dục lậu, hữu lậu, 
vô minh lậu. 

Khi tâm thoát ly rồi, y biết rằng đã thoát ly. vẫn biết rõ rằng đã tuyệt sự sanh, 
phạm hạnh đã tột, việc đáng làm đã xong xuôi, việc khác như thế không còn. Đây là 
cách chiến thắng giặc của Phíc-khú đó. 

Chiến sĩ thấy vọi bụi, thấy ngọn cờ, đặng nghe tiếng binh đội rầm rộ, bị thưong 
chút đỉnh vẫn cứ chịu đựng; người ấy đã thắng trận, gọi là người thắng trận đặc biệt 
rồi. Chính như thế mới là cách thắng trận bằng đắc chứng, Phíc-khú đó cũng tỷ như 
thế ấy, người như vầy vẫn có trong đời này. Bực so sánh với chiến sĩ thứ năm đây có 
hiện bày trong Tăng Phíc-khú. 

Cách tỷ dụ năm người chiến sĩ chỉ có bấy nhiêu đây. 

145 . 

Ngủ chủng Phỉc-khú thường đi bát ra sao? 

- Phíc-khú thường đi bát mà người khờ khạo tối mê, 

- Phíc-khú có sự mong mỏi nho bẩn, bị sự ham muốn phóng tứ 4 mới thường đi bát. 

- Phíc-khú thường đi bát do điên cuồng, vì có tâm tán loạn. 

- Phíc-khú thọ trì thường đi bát do nghĩ rằng chi điều của Phíc-khú thọ trì thường đi 
bát đây là điều mà Đức Phật và chư Thinh văn khen ngợi. 

- Một cách nữa, Phíc-khú thường thọ trì đi bát do chỉ nưong một cách thiểu dục, bởi 
chỉ nưong một cách cạo gọt phiền não vì chỉ nưong một cách cần hành tốt đẹp ấy. 

Bao nhiêu vị Phíc-khú đó, mà Phíc-khú nào thọ trì thường đi bát do chỉ nưong một 
cách thiểu dục, chỉ nưong cách tri túc, bởi chỉ nưong một cách cạo gọt phiền não do chỉ 
nưong một cách hành tốt đẹp ấy. Phíc-khú đó là bực cao siêu, đặc biệt, thành hướng đạo 
là người cao tột, thành người đặc biệt hon bao nhiêu Phíc-khú thọ trì thường đi bát trong 
những năm hạng này. 

Sữa có ra từ bò cái, sữa chua có ra từ noi sữa, bo cục có ra từ noi sữa chua, bo trong 
có ra từ noi bo cục, đề hồ có ra từ noi bo trong. 

Những năm thứ thuốc đó, mà vị đề hồ người trong đời này cho là quí như thế nào thì 
Phíc-khú thọ trì thường đi bát chỉ vì một cách mong mỏi thiểu dục, bởi chỉ nưong một 
cách tri túc, chỉ do vì cách cạo gọt phiền não, chỉ vì cách thật hành như thế. Phíc-khú ấy 
là bực cao quí đặc biệt, là hướng đạo, là người cao tột, là người đặc biệt trong nhóm thọ 
trì thường đi bát. 

Như thế gọi là năm bực Phíc-khú thọ trì thường đi bát. 

146 . 

Phíc-khú thọ trì cách ngăn vật thực dưng sau khi đã ngồi có năm hạng: phíc-khú giữ 
ngồi ăn có năm cách; phíc-khú thọ trì y phấn tảo có năm cách; phíc-khú thọ trì ở cội cây 
có năm cách; phíc-khú thọ trì ở chồ trống có năm cách; phíc-khú thọ trì ngồi thường có 
năm cách; phíc-khú thọ trì cách tự sắp ngồi có năm cách; phíc-khú thọ trì ở nghĩa địa có 
năm cách. 

Phíc-khủ thọ trì ở nghĩa địa có năm cách ra sao? 

Phíc-khú thọ trì thường ở nghĩa địa mà tối tăm khờ khạo, Phíc-khú có sự mong mỏi 
nho bẩn, bị sự ham muốn phóng tứ nên thường ở nghĩa địa. Phíc-khú thọ trì thường ở 


4 phóng tú' - đây có nghĩa là buông thả tự do, tính tình phóng đãng, không giữ lễ phép. 




Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhản Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


53 


nghĩa địa do suy xét rằng thường ở nghĩa địa là Phật và chư Thinh văn thường tán thán 
khen ngợi. 

Một cách nữa, Phíc-khú thường ở nghĩa địa chỉ do một cách thiểu dục, chỉ do cách tri 
túc, chỉ do sự cạo gọt phiền não, chỉ do cách thật hành quí tốt đẹp. 

Bao nhiêu Phíc-khú thọ trì thường ở nghĩa địa mà Phíc-khú chỉ do cách thiểu dục, chỉ 
do cách tri túc, chỉ do cách cạo gọt phiền não, chỉ do cách thật hành tốt quí. Phíc-khú 
như thế là cao thượng, đặc biệt, thành hướng đạo, cao siêu và đặc biệt hon trong năm 
hạng Phíc-khú thường ở nghĩa địa. 

Sữa có ra từ noi bò cái, sữa chua có ra từ noi sữa, bo cục có ra từ noi sữa chua, bo 
trong có ra từ noi bo cục, đề hồ có ra từ noi bo trong. 

Bao nhiêu thứ thuốc đó mà đề hồ có ra từ bo trong, người đòi cho là quí như thế nào 
thì bực Phíc-khú thọ trì thường ở nghĩa địa cũng như thế ấy. 

Bực thọ trì thường đi bát do chỉ nưong cách thiểu dục chỉ nưong cách tri túc, chỉ do 
cạo gọt phiền não, chỉ do cần dụng thật hành tốt đẹp cũng giống như vậy. Phíc-khú như 
thế là bực quí, đặc biệt, cao thượng, đáng hướng đạo, cao siêu, đặc biệt hon trong năm 
bực Phíc-khú thường thọ trì đi bát. 

Cách này gọi là Phíc-khú thọ trì thường ở nghĩa địa có năm hạng. 

Dứt Xỉến minh phần năm 

Xiển minh phần lục 

Lục chủng nhân 

147 . 

* Bực nào tự tỏ ngộ tất cả đế, trong tất cả pháp mà trước khỏi nghe, luôn cả đắc Toàn giác 
trong chánh pháp, chuyên môn pháp bảo, thành tựu tất cả lực; nhận thấy là bực vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác bằng nhứt thế chủng trí. 

* Bực nào tự tỏ ngộ chư đế trong tất cả pháp mà không phải do nghe trước. Nhưng không 
đặng nhất thế chủng trí trong tất cả pháp, cũng không đặng chuyên môn tất cả pháp. Như 
thế gọi là bực Độc giác hay Duyên giác. 

* Bực nào không tự chứng chư đế trong tất cả pháp mà không do nghe trước, nhưng đặng 
làm cho tận khổ luôn và đắc chứng theo độ Thinh văn. Như thế là đức Xá Lợi Phất và 
Mục Kiền Liên bằng trí tuệ độ Thinh văn. 

* Bực nào không đặng tự ngộ chư đế trong tất cả pháp mà không do nghe trước, cũng 
thành người làm cho tận khổ trong đời hiện tại, nhưng không chứng theo Thinh văn độ. 
Bực như thế là La hán, ngoài ra cũng đặng làm tận khổ đó. 

* Bực nào không đặng tự ngộ chư đế trong tất cả pháp mà không do nghe trước luôn cả 
không làm cho tận khổ trong đòi này tức là bực Bất hườn, không còn trở lại như lối này. 
Như thế nên nhận là bực Bất lai do không trở lại như thế này nữa. 

* Bực nào không tự ngộ chư đế trong tất cả pháp mà khỏi nghe, luôn cả trong đời này 
không đặng làm cho tận khô, còn trở lại như thế này. Bực như vậy nhận là Dự lưu hoặc 
Nhất lai do cách còn trở lại như thế này. 

Dứt Xiên minh phân sáu. 

Xiển minh phần thất 

Thất chủng nhân 



54 


Phân xiên minh 


148 . 

* Hạng người chìm cứ chìm luôn ra sao? Có người trong đời này chỉ hành theo pháp bất 
thiện, như thế gọi là người chìm càng chìm luôn. 

* Người trồi lên rồi chìm xuống ra sao ? 

Có người trong đời này trồi lên pháp thiện tức là đức tin tốt đẹp, đặng trồi lên pháp 
thiện tức là có tâm tốt đẹp, đặng trồi lên pháp thiện tức là pháp quí tốt, đặng trồi lên 
pháp thiện tức là tinh tấn tốt, đặng trồi lên pháp thiện tức là tuệ tốt. 

Đức tin của người ấy không đặng vững vàng tiến hoá phải thối hoá luôn. Sự tàm của 
người ấy không vững vàng chẳng tiến thêm dĩ nhiên thối hoá luôn. Sự uý của người đó 
không vững vàng chẳng tiến hoá trở lại thối hoá luôn. Sự tinh tấn của người đó không 
đình trụ tiến thêm, lại còn thối hoá luôn. Tuệ của người đó không vững vàng tiến hoá bị 
thối hoá luôn. Như thế gọi là người trồi lên rồi chìm xuống luôn. 

* Người tròi lên rồi ngừng lại ra sao ? 

Có người trong đời này đặng trồi lên pháp thiện là đức tin tốt, đối trong pháp thiện 
có tâm tốt, đối trong pháp thiện là quí tốt, đối trong pháp thiện có cần tốt, đối trong pháp 
thiện có tuệ tốt. 

Người đó đức tin không thối hoá; pháp tàm của người đó không tiến không thối, pháp 
uý của người đó không tiến không thối, sự tinh tấn của người đó không tiến không thối, 
tuệ của người đó không tiến không thối. Như thế gọi là người trồi lên rồi ngừng lại. 

* Người tròi lên rồi xoay liếc ngó ra sao ? 

Có người trong đời này trồi lên pháp thiện là đức tin đặng tốt, đối với pháp thiện có 
sự tàm đặng tốt, đối với pháp thiện có sự uý đặng tốt, đối trong pháp thiện có sự tinh tấn 
đặng tốt, đối trong pháp thiện có đặng tuệ tốt. 

Người đó là bực Dự lưu không còn sa đoạ khổ thú, thành người nhứt định, sẽ thành 
tựu sau này do đã hết tam thiền. Như thế gọi là người trồi lên rồi xoay liếc ngó. 

* Người tròi lên ròi lội qua ra sao ? 

Có người trong đời này đặng trồi lên pháp thiện tức là đặng có đức tin tốt, đối trong 
pháp thiện đặng có tàm cao, đối trong pháp thiện đặng có uý cao, đối trong pháp thiện 
tinh tấn cao, đối trong pháp thiện tuệ cũng đặng cao. 

Người ấy là bực Nhứt lai vì đã hết tam triền và ái, sân, si cũng đặng nhẹ nhàn. Neu 
trở lại Dục giới chỉ một lần thời đặng làm cho tuyệt khổ. Như thế gọi là người trồi lên 
rồi lội qua. 

* Người tròi lên ròi lội đến nơi cạn vừa đứng ra sao ? 

Có người trong đời này đặng trồi lên pháp thiện là đức tin cao, đối trong pháp thiện 
có sự tàm rất cao, đối trong pháp thiện có sự uý rất cao, đối trong pháp thiện có sự tinh 
tấn rất cao, đối với pháp thiện đặng trí tuệ cũng cao siêu. 

Người đó sẽ hoá sanh vì triền thấp đã dứt hết, sẽ viên tịch thế giới Phạm thiên, không 
trở lại noi Dục giới nữa. Như thế gọi là người trồi lên rồi lội đến chồ cạn vừa đứng. 

* Người tròi lên rồi lội đến bờ tịnh chi đứng trên khô ra sao ? 

Có người trong đời này trồi lên pháp thiện là đức tin rất tốt, trồi lên pháp thiện là tàm 
rất tốt, trồi lên pháp thiện là uý rất tốt, trồi lên pháp thiện là tinh tấn rất tốt, trồi lên pháp 
thiên là tuê rất tốt. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhản Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


55 


Người ấy đã tự hiểu tột, làm cho tỏ ngộ đến bực tâm giải thoát, tuệ giải thoát, gọi là 
vô lậu vì tất cả lậu hết rồi, thành tựu oai nghi hiện thế. Như vậy gọi là người trồi lên rồi 
lội đến bờ tịnh chí. 

149 . 

* Người giải thoát lưỡng biên ra sao? Có người trong đòi này, tự mình chạm bát giải 
thoát thành tựu oai nghi và tất cả lậu của người ấy dứt tuyệt do tuệ tỏ ngộ. Như thế gọi 
là người giải thoát lưỡng biên. 

* Người giải thoát bằng trí, người kiến chỉ, người trí kiến tiến hoá, người tuỳ tín hành, 
người tuỳpháp hành ra sao? 

Tín quyền của người nào bực hành để làm cho tỏ ngộ quả Dự lưu tột hạng lượng, 
huấn luyện thánh đạo, đức tin dẫn dắt, có đức tin hướng đạo. Như thế gọi là người tuỳ 
tín hành. 

Người hành để đến quả Dự lưu gọi là người tuỳ tín hành, người vững vàng trong quả 
gọi là người tín giải hành. Chỉ có bấy nhiêu như thế đó. 

Dứt Xiên minh phân bảy 

Xiển minh phần bát 

Bát chủng nhân 

150 . 

Người đều đủ bốn đạo, đều đủ bốn quả ra sao ? Bực quả Dự lưu, bực tiến hành hầu đến 
quả Dự lưu, bực quả Nhất lai, bực tiến hành hầu đến quả Nhất lai, bực Bất lai, bực tiến 
hành hầu đến quả Bất lai, bực La hán, bực tiến hành hầu đến quả La hán. Những bực 
này gọi là người đều đủ bốn đạo bốn quả. 

Dứt Xiên minh phần tám 

Xiển minh phần cửu 

Cửu chủng nhân 

151 . 

* Bực Chảnh đẳng Chánh giác ra sao? Có người trong đời này tự rõ biết chư đế trong 
tất cả pháp mà chẳng phải đã từng nghe trước, đắc bực Nhứt thế chủng trí, biết những 
pháp đó và chuyên môn trong pháp, đủ tất cả lực. Như thế gọi là bực Chánh Đẳng Chánh 
Giác (Sammã Sambuddho). 

* Bực Độc giác ra sao? Có người trong đời này cũng tự chứng cứ chư đế trong tất cả 
pháp, không do nghe trước. Nhưng không đắc bực Nhất thế chủng trí với tất cả pháp 
luôn cũng không phải là bực chuyên môn biết tất cả pháp. Như thế gọi là bực Độc giác 
(Pacceka Buddha). 

* Bực giải thoát lưỡng biên ra sao ? Có người trong đời này tự mình chạm bát giải thoát 
thành tựu oai nghi và dứt hết tất cả lậu do tỏ ngộ bằng tuệ. Như thế gọi là bực lưỡng 
biên giải thoát (ubhato bhãgavimutto). 

* Bực giải thoát bằng tuệ ra sao ? Có người trong đời này không đặng chạm bát giải thoát 
noi mình mà cũng thành tựu oai nghi do lậu của người ấy đã dứt hết bởi nhận thấy bằng 
tuệ. Như thế gọi là bực giải thoát bằng tuệ (pannãvimutto). 



56 


Phân xiên minh 


* Người thân chứng ra sao? Có người trong đời này tự thân chạm bát giải thoát, thành 
tựu oai nghi, người ấy dứt luôn hết tất cả lậu do nhận thấy bằng tuệ. Như thế gọi là người 
thân chứng (puggaỉa kãyasakkhĩ). 

* Người kiến chỉ ra sao? Có người trong đời này vẫn biết theo sự thật như vầy: Đây là 
khổ... đây là đường lối tiến hành đến diệt khổ. Một nữa, tất cả pháp của Như Lai truyền 
bá, người đó thấy bằng tuệ, khéo tiến hành bằng tuệ. Một nữa, người đó cũng dứt lậu 
phần nào do thấy bằng tuệ. Như thế gọi là người kiến chí (puggaỉa dựthipatta). 

* Người tín giải hành ra sao? Có người trong đời này vẫn biết theo sự thật như vầy: Đây 
là khổ... đây là đường lối tiến hành đến diệt khổ. Một nữa, pháp mà đức Như Lai truyền 
bá, người đó thấy bằng tuệ tiến hành tốt đẹp bằng tuệ. Một nữa, lậu của người ấy có thứ 
hết do thấy bằng tuệ nhưng không phải như người kiến chí. Như thế gọi là người tín giải 
hành (saddhãvimutto). 

* Người tuỳpháp hành ra sao? Tuệ quyền của bực đã tiến hành hầu tỏ ngộ quả Dự lưu 
tột hạng lượng, bực như thế vẫn huấn luyện Thánh đạo mà có tuệ dẫn dắt, có tuệ chủ 
trưong. Như thế gọi là người tuỳ pháp hành (puggala dhammanusãrĩ). Bực quả vững 
vàng rồi, gọi là người kiến chí (puggala dựthipatta). 

* Người tuỳ tín hành ra sao ? 

Tín quyền của người nào tiến hành hầu tỏ ngộ quả Dự lưu siêu hạng lượng, vẫn huấn 
luyện Thánh đạo có đức tin dẫn dắt, có đức tin làm trưởng. Như thế gọi là người tuỳ tín 
hành (puggala saddhãnusãrĩ). 

Người tiến hành làm cho tỏ ngộ quả Dự lưu gọi là bực tuỳ tín hành ( puggala 
saddhãnusãrĩ). 

Người đã vững vàng quả Dự lưu gọi là bực tín giải hành (puggala saddhãvimutto). 

Dứt Xiên minh phân chín 

Xiển minh phần thập 

Thập chủng nhân 

152 . 

* Năm bực thánh đắc chửng trong Dục giới ra sao? 

Năm bực thánh đắc chứng trong Dục giới như là: 

- Bực thánh Dự lưu thất lai (Sattakkhattuparama); 

- Bực thánh Dự lưu lục lai (Kolahkola); 

- Bực thánh Dự lưu nhất thăng lai (Ekabĩjĩ); 

- Bực thánh Nhất lai (Sakadãgãmĩ); 

- Bực thành tựu La-hán trong hiện đại. 

* Năm bực xả thân khỏi Dục giới mới thành tựu ra sao ? 

- Bực thánh Trung bang bất hườn (Antarãparinibbãyĩ). 

- Bực thánh Sanh bang bất hườn (Upahaccaparinibbãyĩ). 

- Bực thánh Vô hành bang bất hườn (Asankhãraparinibbãyĩ). 

- Bực thánh Hữu hành bang bất hườn (Sasahkhãraparinibbãyĩ). 

- Bực thánh Thượng lưu bang bất hườn (Uddhahsotoakanỉtthagãmĩ). 

Dứt Xiên minh phần mười 

Cách chế định người chỉ có bẩy nhiêu 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ nhản Chế Định - (Cảo bản)- Đại trưởng lão Tịnh Sự 


57 


Hoàn mãn Bộ Nhơn Chế Định 
18 - 04 - 1975 (07 - 03 - 2518 ) 


Chia phước đến tất cả chúng sanh 



Bộ THỨ Tư 

Bộ NHÂN CHẾ ĐỊNH 

(PUGGALAPANNÂtTI) 

Việt dịch: Sư cả Tịnh Sự 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
Phường Yên Hòa - cầu Giấy — Hà Nội 
ĐT: 04.37822845 - Fax (04)37822841 

Chịu trách nhiệm xuất bản 

Nguyễn Công Oánh 
Biên tập 
Đỗ Thị Huỳnh 

Trình bày 

Tỳ Khưu Siêu Thiện 

Bìa 

Mỹ Hà 

Đối tác liên kết 

THƯ VIỆN PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ 

/Vthư việnn?\ 

Ị I ( PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY J 1] 

YVK THERAVÁDA ý/j 

tp.hcm 

171/10 Quốc Lộ 1A, p. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp HCM 
Website: www.phatgiaonguyenthuy.com 
www.phatgiaonguyenthuy.net 
Email: webphatgiaonguyenthuy@gmail.com 


In lần thứ I số lượng 500 bản, khổ 20.5x29cm tại Xí nghiệp in Fahasa, số 774 Trường Chinh, 
Q.Tân Bình, TPHCM. ĐT: (84.8)38.153.297 - Fax: (84.8)38.153.297. 

Số xuất bản: 24-2012/CXB/82-02/TG ngày 29/02/2012. In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 
2012 . 







